Mười câu chuyện sức mạnh của 


chân thật và nguyện câu chân lý 
Trích từ Tiểu Bộ Kinh Nikàya 


Tâm Tịnh cẩn tập 





Chuyện tiền thân số 422 của Tiểu Bộ Kinh kể rằng trong thời tối sơ, con người 
sống thọ đến một A tăng kỳ. Tương truyền đó là thời mọi người trên thế 
gian đều nói thật, người ta không biết từ "nói dối" nghĩa là gì cả. Một hôm, Vua 
ban chiếu chỉ cho các thần dân tập trung trước sân chầu để nghe Vua nói dối. 
Mọi người đều ngơ ngác và hỏi, “Nói dối là gì? Nói dối là vật gì? Có màu gì? 
Màu xanh, hay màu đỏ”. Thời đó, con người có sắc thân rất tuyệt mỹ, toát ra 
mùi thơm của hoa chiên đàn, miệng có mùi thơm của hoa sen, là nhờ quả hành 


nghiệp chân thật, nói lời chân thật trong tiền kiếp. 


Sống chân thật, nói lời chân thật là những đặc tính cao đẹp được các bậc hiền 
trí, đạo sư trong các tôn giáo chính thống ngày nay tán thán, ca ngợi, và được 
xã hội tôn vinh. Cho nên, người chân thật được nhiều người kính mến, tin 
tưởng và tôn trọng. 


Trong truyền thống Phật giáo Nam tông, một vị Bồ Tát tu hành viên mãn 10 
ba-la-mật, mới có thể thành tựu quả Phật toàn giác. Chân thật ba-la-mật là một 
trong 10 ba-la-mật. Chân thật ba-la-mật này kết hợp với nguyện cầu chân lý sẽ 
tạo thành sức mạch siêu nhiên mà những ai có lòng tin “kim cang' mới có thể 
tín thọ và pháp thọ được. Khi tín thọ và pháp thọ có được, thì tâm hân hoan 
đến pháp (này). Khi hân hoan đến pháp, thì hỷ sanh. Người có hỷ sanh, nên 
thân được khinh an. Với thân khinh an, người ấy có cảm giác lạc thọ. Người có 
lạc thọ, tâm được định tỉnh. Như thế pháp giả sẽ chảy dòng pháp “chân thật 
khi tín thọ pháp chân thật ba-la-mật này. 


Để có thể cảm được những câu chuyện về sức mạnh siêu nhiên của nguyện lực 
chân lý, Tâm Tịnh xin trích một đoạn đối thoại trong Mi-Tiên Vẫn đáp giữa Vua 
Milanda và Kỷ Kheo A La Hán Na Tiên về sức mạnh vô song này. 
- Thưa đại đức! Trầm nghe Đức Thê Tôn có thuyết răng, đức vua Sìvi do 
móc hai mắt của mình bô thí cho người đên xin nên có được thiên nhãn! 


Điều này trẫm nghi ngờ lắm! Móc đi hai mắt, nghĩa là không còn tròng mắt, 
chăng có con ngươi, thì không rõ thiên nhãn phát sanh chỗ nào? 


- Đại vương! Đây là loại câu hỏi vượt ngoài tằm mức của lý trí, ở ngoài các 
định luật tự nhiên, không rõ đại vương có đây đủ đức tin đê lãnh hội chăng? 


- Đại đức cứ nói. 


- Vâng, có hai ba-la-mật là chân thật (sœcca) và nguyện lực (adthifthàna) ở 
trong mười ba-la-mật, đại vương có biêt chăng? 


- Thưa, có biết. 


- Nếu hai ba-la-mật này được kết hợp thành một khối nhất như, gọi là 
"nguyện lực chân thát" thì bât cứ chuyện gì trên thê gian này cũng đêu được 
thành tựu như ý muôn, thưa đại vương! 


- Xin đại đức nói cụ thể hơn một chút. 


- Khi trời không có mưa thì với "guyện lực chân thật" này, cầu cho trời có 
mưa, tức khắc mưa rơi xuống. Như lửa đang cháy, với “nguyện lực chân 
thật" cầu cho lửa tắt thì lửa sẽ tắt. Thậm chí bị chất độc họa hại sinh mạng, 
với “nguyện lực chân thật" thì chất độc cũng không còn. Nếu một dòng sông 
chảy xuôi, với "nguyện lực chân thật", nước có thể chảy ngược dòng! Điều 
ấy quả là khó tin phải không đại vương? 


- Với mọi người thì khó tin, nhưng trẫm thì trẫm tin. 


- Hay lắm! Đức vua Sìvì cũng như thế đó, tâu đại vương! Với “nguyện lực 
chân thật" nó tạo ra một năng lực siêu nhiên, năng lực siêu nhiên ây làm cho 
đức vua phát sanh thiên nhãn. Chuyện khó tin nhưng có thật đây, tâu đại 
vương! 


Suy nghĩ một lát, đức vua lại hỏi: 


- Những chuyện mà đại đức vừa nói, như mưa rơi xuống, lửa tắt, tiêu tan 
chât độc, dòng sông chảy ngược... Nói tóm lại là do nhân gì, duyên gì? 


- Chính "nguyện lực chân thật" ấy là nhân, cũng chính "nguyện lực chân 
thát" ây là duyên, tâu đại vương! 


- Trong kinh có trường hợp nảo cụ thể phát sanh năng lực siêu nhiên bởi 
nhân duyên "nguyện lực chân thật" ầy chăng, thưa đại đức? 


- Thưa có! Đức vua danh hiệu là Cina, trị vì xứ Cina, có tâm mong muốn 
được dong xe ngựa ngao du trên biển cả, ngài bèn phát nguyện "nguyện lực 
chân thật" ròng rã bốn tháng trường như thế với tâm kiên trú bất thối. Hôm 
kia, bằng vào một niềm tin không lay động, đức vua dong ra biển trên một 
cô xe có bốn ngựa kéo. Đức vua xứ Cina rất lẫy làm thỏa thích, kế lại rằng, 


cỗ xe bôn ngựa ngao du trên biển xa chừng một do tuân, các làn sóng tạt lên 
gọng xe như nước tạt trên lá sen mà thôi. Đó là một chuyện, tâu đại vương. 


- Trâm muôn nghe thêm ví dụ cụ thê nữa. 


- Đức vua Dhammasoka, hôm nọ, cùng với quân hầu ngự ra khỏi hoàng 
thành, thấy con sông nước chảy cuôn cuộn, chợt khởi lên ý nghĩ lạ thường 
rồi nói với quân hầu rằng:"Này các khanh, các khanh có thấy hoặc có biết ai 
trên thế gian này có khả năng làm cho con sông này nước chảy ngược lại 
chăng?" 


Lúc ấy, ở bên sông có người kỹ nữ nghe được, cô ta bèn phát ngôn bằng 

"nguyện lực chân thật" như vây: "Tôi đây làm nghệ kỹ nữ, bốn mùa bản thân 
nuôi miệng, sở dĩ như vậy là vì tôi chỉ muốn duy trì mạng sống chứ không có 
lý do nào khác. Điêu ấy là hoàn toàn chân thật. Nếu lời tôi nói đây là chân 
thật thì xin dòng sông này chảy ngược ngay bây giở, ngay trước mặt cho đức 
vua Dhammnasoka trông thấy!" Lời cô kỹ nữ vừa đứt, dòng sông tức khắc 
chảy ngược, đức vua kinh ngạc quá đổi, không rõ nguyên nhân tại sao! 


Khi biết rõ dòng sông chảy ngược là bởi do cô kỹ nữ, đức vua kêu lại phán 
hỏi: "Có là dạ xoa hay long vương mà có odi lực như thế?" Cô kỹ nữ kính 
cân thưa: "Đấy là do sức mạnh của sự nói thật, chứ không phải do oai lực 
của một phi nhân nào cả, tâu đại vương!" Đức vua không tin, bảo rằng: "Có 
øì ở nơi ngươi, mà ngươi bảo rằng "chơn ngôn" (lời nói chân thật)? Ngươi 
là người không có trí tuệ, bốn mùa chơi bởi, dâm ô, không có nết hạnh! 
Ngươi chỉ biết cám đổ tình dục mọi người, làm cho bao nhiêu đàn ông hư 
hỏng phải mê đắm, tan cửa nát nhà! Vậy có gì là đạo đức, hiển thiện ở nơi 
ngươi đâu mà dám bảo là "nguyện lực chân thật". Hãy nói cho trẫm nghe 
xem" Cô kỹ nữ bèn đáp: "Tâu đại vương! Chính do tiện nữ nói thật nên 
"nguyện lực chân thật" kia mới tựu thành năng lực phi thường như thế!" 


Nghe xong câu chuyện, đức vua Mi-lan-đà trầm ngâm: 

- Qua các ví dụ của đại đức, bây giờ trẫm đã tin là đức vua Sìvi quả có phát 
sanh thiên nhãn do bô thí hai mắt băng “nguyện lực chân thật” của mình. 
Thật là kỳ diệu vậy! 


(Trích Mi_ Tiên vấn đáp, số 94 bó thí mắt được thiên nhãn. 
https://www.budsas.org/un/u-kinh-mitien/mitien-05.htm) 


Để có thêm tư liệu về những sức mạnh siêu nhiên của nguyện cầu chân thật, 
Tâm Tịnh xin giới thiệu 10 câu chuyện về sức mạnh vô song của nguyện cầu 
chân lý, được trích dẫn từ các câu chuyện tiền thân trong Tiểu Bộ Kinh Nikàya. 


Tập chuyện này chia thành năm chương. Chương một - Sức mạnh vi diệu của 
công đức chân thật và nguyện cầu chân lý. Chương này mở đầu bằng một 
đoạn trích từ bài kinh số 86 Angulimàla (Vô Não) thuộc Trung Bộ Kinh kể về 
sức mạnh của nguyện cầu của Tỷ Kheo Angulimàla xin cho người phụ nữ đang 
chịu khổ vì cơn đau đẻ, được sinh con vẹn toàn liên hệ đến công đức chân thật 
về việc không sát sanh của ngài kể từ khi gia nhập Tăng đoàn của Thế Tôn. 
Tiếp theo đó là bốn câu chuyện về sức mạnh siêu nhiên của công đức chân thật 
và nguyện cầu chân lý. Chuyện thứ nhất kể về sức mạnh chân thật của sự thủy 
chung của nàng Sambu, tiền thân của hoàng hậu Malli biến nước lạnh thành 
cam lồ, chữa lành căn bệnh phong cùi của phu quân nàng như được đúc kết 
bằng những vần kệ cảm tác sau: 


Rằng xưa ở Thành Bra-tta 
Có nàng tố nữ tên là Sambu 
Dung nhan sáng rực tuyệt trần 
Một lòng chung thủy Phó Vương So-thì 
Lang quân lở loét phong cùi 
Hôi tanh đau nhức ngự y lắc đầu 
Vào rừng chờ chết cho xong 
Sambu theo gót chăm non chân tình 
Miếng ăn, giấc ngủ của chàng 
Lâu khô máu mủ đắp thang thuốc rừng 
Lo xong mới nghĩ đến mình 
Sở hành như thế mà nàng thấy vui 


Một hôm tắm gội suối vàng 


Sau khi hái quả lượm hoa lá rừng 
Dung nhan sáng rực cả vùng 
Khiến cho thần quỹ say tình ngất ngay 
Bắt nàng làm vợ liền ngay 
Bốn trăm thần nữ Dạ Xoa theo hầu 
Hống lên tiếng nói chung lòng 
Lang quân đau ôm héo mòn chờ mong 
Ngai vàng Đế Thích nóng rang 
Vì công hạnh của Sambu chân hiền 
Vua trời Đao Lợi đến liên 
Vung dây thần bắt Dạ Xoa sỉ tình 
Phu quân ngóng đợi bên song 
Thử nàng liền trách quá giờ đêm hôm 
Phải chăng vấp phải tình lang 
Nàng về quá muộn đêm khuya thế này? 
Thiếp đây chung thủy một lòng 
Nguyện cầu chân lý chứng cho lòng này 
Sự thật chân lý nhiệm mầu 
Nước đây chữa hết bệnh phong cho chàng 
Nước nguyện vừa tưới lên chàng 


Như cam lồ thủy hết ngay bệnh cùi. 


Chuyện thứ hai kể về sức mạnh vi diệu của sự nguyện cầu và công đức chân 
thật về giữ giới không sát sanh của vị thuyền trưởng đã cứu 700 lái buôn thoát 
nạn bị chết thê thảm trong vùng biển xoáy, như được cô đọng bằng những bài 


kệ cảm tác sau: 


Bảy trăm thương gia xứ Bhar-ka 
Đi tìm vàng bạc chốn khơi xa 
Thuyền buôn sa lạc vùng hải chảo 
Hố thẳm sâu hắm nhiều sóng Ma 
Dâng lên cao ngút tựa Sơn La 
Vang lên tiếng thét thật ghê rợn 
Khiếp vía sầu lo cùng la khóc 
Đồng thanh gào thét thật chẳng khác 
Như bị lửa đốt ngục A Tỳ 
Sa-ppà, thuyền trưởng chân hiền trí 
Cứu mạng tất cả bằng chánh ngôn 
Chân lý thần diệu công đức lành 
Không sát một ai người nhớ rõ 
Thân này trong sạch tựa lưu ly 
Nguyện cầu chân lý xin bày tỏ 
Thoát khỏi hiểm này thuyền trở lại 
Bến cũ vạn an cho mọi nhà 
Lập tức thuyền kia quay lại bến 


Là nhờ chân lý nguyện cầu thiêng! 


Chuyện thứ ba kể về sự nguyện cầu chân thật của những người thân trong 
hoàng tộc mong cho thái tử thoát nạn bị quỹ nhân ăn thịt trong rừng sâu, được 
trợ về đoàn tụ với hoàng gia. 


Chuyện thứ tư kể về sức mạnh chân thật và nguyện cầu chân lý về công đức 
giữ giới không sát sanh của con cá lớn đã cứu nòi giống thoát cảnh diệt vong 
như được mô tả bằng những vần kệ sau: 


Hạn hán lâu ngày ao cạn nước 
Đàn cá phơi mình miếng mồi ngon 
Bày quạ tụ lại xơi thịt sống 
Đau buồn thấy cảnh thật xót thương 
Cá vương hiền trí rơi giọt lệ 
Thực hành nguyện cầu hạnh chân lý 
Từ khi sinh ra ta là cá 
Là loại ăn thịt nòi giống mình 
Ta không hề sát một sinh linh 
Dù nhỏ dù to hỡi Pa ju 
Chân thật nguyện cầu xin thiên chủ 
Cho mưa làm đầy ao cạn đáy 
Để cứu giống nòi nạn duyệt vong 
Sấm chớp mưa rơi khắp cả vùng 
Là nhờ nguyện cầu hạnh thật chân 


Đàn cả thoát nạn hết sầu bi. 


Chương hai - Công đức lành của chân thật và quả báo xấu của hư dối. 
Chương này gồm hai chuyện. Chuyện thứ năm kể về sự chân thật của người 
buôn ghè nước đã được quả báo lành, được hai bà cháu nghèo khó hoan hỷ đổi 
bát vàng trị giá trăm ngàn đồng vàng để lấy một bát chè. Ngược lại, vì gian dối 
lòng mà kẻ buôn ghè nước tham lam bị chết ức hận, như được vắn tắt bằng 
những vần kệ sau: 


Bát vàng không xứng một xu 
Với người hư dối tham tâm chất chồng 
Bát kia lại đáng trăm ngàn 
Với người chân chính hiền lương thân tình 
Bát vàng con lấy cho Già 
Là nhờ công đức thật thà của con 
Người buôn ghè nước chân phương 
Móc ra tất cả số tiền trong bao 
Hết thảy hơn một ngàn vàng 
Trao cho bà cháu nghèo nàn tình chân 
Kẻ buôn ghè nước vô tâm 
Tìm quay trở lại lừa mua bát vàng 
Không may mới biết rõ rành 
Bát vàng đã tặng cho người đồng buôn 
Nỗi điên máu huyết tuôn trào 
Lăn ra chết mất vì gian dối lòng. 


Chuyện thứ sáu kể về vị một vị vua bảy lần nói dối về cùng một vấn đề. Mỗi 
lần nói dối, phước báu rơi rụng dần, và đến lần thứ bảy vẫn cứ nói dối, vua bị 


quả đất nuốt chứng. Tuy nhiên trong bảy lần nói dối này, chỉ một lần nói thật 
vua sẽ phục hồi tất cả phước báu như trước. 


Chương ba - Sức mạnh chân thật của những điều kín nhiệm và nguyện cầu 
chân lý- Chuyện thứ bảy kể về những điều thấm kín của ba cá nhân: một vị tu 
khổ hạnh nhiều năm không đắc năm thắng trí và chứng tám thiền nản chí đi du 
phương; Một nam thương gia cúng dường và bố thí vì truyền thống gia đình 
chứ không hân hoan trong việc bố thí; và một người vợ sống chung với thương 
gia mà không thật lòng vì tình yêu. Song để cứu lấy đứa con trai bị nọc độc rắn 
đang xâm nhập vào cơ thể, cả ba đều thực hiện nguyện cầu chân lý về những 
điều kín nhiệm riêng tư. Kết quả nọc độc rắn ba lần được ói ra sau mỗi lần 
nguyện cầu chân lý từ người tu khổ hạnh, người chồng và người vợ (cha mẹ 
đứa bé). Nhờ vậy đứa bé thoát chết. 


Chương bốn -Sức mạnh chân thật của tự tánh pháp hiện hữu nơi thân và 
công đức chân thật của chư Phật trong sự nguyện cầu chân lý - Chuyện 
thứ tám kể về con chim cun cút con dựa vào công đức chân thật của chư Phật 
quá khứ và tự tánh hiện hữu nơi thân để dập tắc ngọn lửa đang thiêu cháy khu 
rừng để cứu rất nhiều hữu tình như được mô tả trong đoạn trích sau đây 


"Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có những vị trong 
quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngồi dưới gốc Bồ-đè, 

chứng Chánh Đẳng Giác, đầy đủ giới định tuệ, giải thoát, giải thóat tri kiến, 
thành tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tụ tập lòng thân ái, bình đăng đối 
với tất cả chúng sanh, những vị Phật Nhất thiết trí. 










. Do vậy, ta cân phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ 
chứng đăc, năm giữ tự tánh pháp về sự thật hiện có nơi ta, làm một hạnh 
chân đây lui ngọn lửa, đem lại an toàn cho ta và cho các con chim còn lại”. 


Chương năm - Sức mạnh chân thật của nguyện cầu và sự kiên định/quyết 
định kiên cố gồm hai câu chuyện. Chuyện thứ chín kể về sự nguyện lực chân 
lý về hạnh bố thí đôi mắt của nhà vua, kết quả vua được thiên nhãn. Chuyện 
thứ mười kể về sức mạnh của sự kiên quyết của người tu khổ hạnh trong việc 
nói lên sự thật xấu xa cho vua hay về sự thông dâm của mình với hoành hậu. 
Kết quả vị tu khổ hạnh liền nhàm chán ái dục, năm thắng trí và tám thiền 
chứng liền được hoàn lại, và người tu khổ hạnh bay lên hư không trở về vùng 
tuyết sơn. 


10 


MỤC LỤC Trang 
Chương [I Sức mạnh vi diệu của công đức chân thật và 

nguyện cầu chân lý 12 
Chương II Công đức lành của Chân thật và Quả báo xấu của hư dối 45 
Chương III Sức mạnh chân thật của những điều kín nhiệm 

và nguyện cầu chân lý 56 
Chương IV Sức mạnh chân thật của tự tánh pháp về sự thật hiện 

có nơi thân và công đức chân thật của chư Phật 

trong sự nguyện cầu chân lý 65 
Chương V Sức mạnh chân thật của nguyện cầu và 

sự kiên định/quyết định kiên cố 68 
Nguồn Tham Khảo 86 
Tâm Tịnh cẩn tập 


https://www.tuhoa-cicø.com/stories 


11 


Chương I - Sức mạnh vi diệu của công đức 
chân thật và nguyện cầu chân lý 


Đoạn trích từ Trung bộ kinh số 86. Kinh Angulimàla 
(Angulimala suffq) 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, cằm y bát đi vào Savatthi đề khất 
thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, Tôn giả Angulimala thấy 
một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, Tôn giả suy 
nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các chúng sanh! " Rồi 
Tôn giả Angulimala, sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ă ăn, trên con đường đi 
khất thực trở vê, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Savatthi 
để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con 
thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy 
nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các chúng sanh! " 


-- Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến, nói với người đàn bà ấy 
như sau: "Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết hại mạng 
sông của chúng sanh, mong rằng với sự thật ẫy, bà được an toàn, và sanh đẻ được 
an toàn!" 

-- Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cô ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cô ý 
giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. 


-- Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến hãy nói với người 
đàn bà ấy như sau: "Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến này chưa 
bao giờ cô ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được 
an toàn và sanh đẻ được an toàn!" 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi, sau khi đến nói 
với người đàn bà ây như sau: "Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến 
nay chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật 
ây, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!" Và người đàn bà được an toàn, sanh 
đẻ được an toàn. 


12 


Câu chuyện thứ nhất: Sức mạnh của nguyện cầu chân lý về 
lòng thủy chung 


(Trích từ chuyện số 519. Chuyện Hoàng hậu Sambulà (Tiền thân Sambulà) 
Run rấy nép mình dáng hãi kinh... 


Câu chuyện này bậc Đạo sư kể lại trong lúc Ngài trú tại Kỳ Viên, về Hoàng hậu 
Mallikà (Mạt-lợi) 


Phân khởi đầu được kế đây đủ trong Tiên thân Kammàsapinda (số 415, tập 1W). 
Lúc bấy giờ nhờ công đức cúng dường ba phần chảo dâng đức Như Lai, ngay hôm 
ấy bà được sắc phong địa vị chánh hậu, cai quản đảm cung tân trung tín, bà đây 
đủ năm vẻ nữ sắc yêu kiểu, tài trí tột bực, lại là đệ tử của đức Phật, bà tỏ ra là một 
vợ hiển tận tụy. Lòng nhiệt tình của bà sáng chói tỏa khắp cả kinh thành. 


Vì vậy một ngày kia, các Tỷ-kheo bắt đâu bàn luận trong Chánh pháp đường việc 
hoàng hậu Mallikà là một hiên phụ trung kiên, tận tụy như thê nào. Bậc Đạo SH, 
lúc đến đó, liên hỏi các Tỷ-kheo đang bàn luận đề tải gì, và khi được biết, Ngài 
bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngay cả ngay xưa nữa, bà ấy đã là 
một vợ hiên tận tụy. 
Nói vậy xong, Ngài kể câu chuyện quá khứ. 


+ 


Một thuở nọ, Brahmadatta có một hoàng nam mệnh danh là Sotthisena, và lúc đến 
tuổi trưởng thành, chàng được phong làm phó vương. Chánh phi của chàng là 
Sambulà cực kỳ diễm lệ, dung sắc rực rỡ chói lọi như thể ánh đèn chiếu sáng trong 
chốn tối tăm. 


Song dần dần chứng bệnh phong cùi xuất hiện trên mình phó vương Sotthisena và 
mọi lương y đành bó tay chữa trị. Khi các vêt lở loét chảy mủ ra, thật hôi tanh 
khủng khiêp đên độ phó vương tuyệt vọng kêu lên: 


- Ngai vàng có ích gì cho ta đâu? Thôi ta vào rừng sâu này chết một mình không 
cân bạn bè cho xong. 


Khi đã cho trình vua cha, chàng rời hậu cung ra đi. 


13 


Mặc dù chàng cô sức ngăn cản, Sambulà vân không chịu trở vê, mà bảo: 
- Thiệp xin nguyện chăm sóc Chúa công trong rừng thăm. 


Rôi nàng cùng chàng ra đi, từ bỏ kinh thành. Khi vào rừng, chàng xây một lêu 
cỏ đê trú thân ở một nơi có bóng cây vả nước suôi, trái rừng đây đủ. Còn vương 
phi săn sóc chàng ra sao? 


Nàng dậy thật sớm, quét đọn lều sân mang nước đến cho chàng súc miệng. Khi 
chàng súc miệng xong, nàng nghiền nát nhiều loại cỏ thuốc thoa vảo các vết lở loét 
của chàng rồi đưa trái cây ngon ngọt cho chàng ăn. Khi chàng đã súc miệng, rửa 
tay, nàng chào chàng và bảo: 


- Xin Chúa công hãy chuyên tâm làm việc thiện. 


Rồi nàng cầm cái thúng, cái xẻng, và cái móc đi vào rừng hái trái cây cho chàng. 
Khi chàng ăn hết, nàng đem nước thơm cho chàng uống rồi mới ăn trái cây phần 
mình. 


Nàng lại sắp đặt một tọa sàng có khăn phủ lên, và trong lúc chàng năm trên đó, 
nàng rửa chân cho chàng, thay áo quân, tăm gội đầu cho chàng xong, nàng đên 
năm xuông cạnh tọa sàng. Nàng chăm sóc Chúa công của nàng như vậy đó. 


Một ngày kia, trong lúc đem trái cây về nhà, nàng thấy một hang có con suối, nàng 
liền đặt thúng trên đầu xuống, đứng bên bờ hang, rôi bước xuông tăm, nàng xoa 
khắp người với thuốc nhuộm vàng rôi tắm rửa. Xong xuôi nàng trẻo lên mặc áo 
quân bằng vỏ cây và đứng trên bờ suối. Cả khu rừng sáng rực lên vì dung sắc rực 
rỡ tỏa ra từ thân thể nàng. Lúc â ấy có một con ác quỷ Dạ-xoa đi tìm môi, thoạt trông 
thấy nàng, liền mê mân ngâm đôi vần kệ sau: 


1. Run rấy nép mình dáng hãi kinh, 
Ai đây đang đứng cạnh hang ghênh, 
Nói đi, thục nữ thân bô liễu, 

Quyến thuộc là ai, với quỷ danh? 


2. Nương tử là ai, đẹp rõ ràng, 

Đâu là dòng giống của nhà nàng, 

Khiến nàng chiếu rực khu rừng sảng, 
Chốn lạc cư muôn loại thú hoang? 

Yêu quỷ là ta đây kính cần 

Nghiêng mình, bải phục trước tôn nhan! 


14 


Nghe ác quỷ nói thế, nàng đáp lời qua ba vần kệ: 


3. Thái tử Sot-thi kế vị ngai, 

Xứ Kà-si, hãy biết như vây, 

Ta là vương hậu hoàng nam ấy, 
Thường gọi Sam-bu chính hiệu này. 


4. Vương tử Vi-đê đang ôm đau, 

Khổ thân mê loạn ở rừng sâu, 

Mình ta chăm sóc chàng nằm liệt, 
Không thế, chắc chàng phải chết mau! 


5. Đây miếng thịt nai thật ngọt ngon, 
Ta vừa kiếm được chốn rừng hoang, 
Đem về dâng chúa công ta đó, 
Giờ bởi thiếu ăn đã mỏi mòn! 


Ác quỷ: 


6. Chúa công bệnh hoạn ích gì chăng? 
Ngài chẳng cần vương hậu, hỡi nàng, 
Mà chỉ cần người nuôi bảo hộ, 

Ta mong chiếm địa vị ông hoàng! 


Vương phi: 


7. Lòng ta mòn mỏi với ưu sầu, 
Khốn khổ bơ vơ, đẹp chẳng câu, 
Nếu quỷ vương tìm nương tử mới, 
Hãy câu nàng khác đẹp dường nào! 


Ác quỷ: 
ở. Thê thiệp bón trăm săn của ta 
Tôn vinh lâu các ở đôi xa, 


Xin nàng chiếu cố, ngôi cao ngự, 
Cho thỏa bao nguyên ước thiết tha. 


9. Hõi mỹ nhân tươi sảng ảnh vàng, 
Những gì nàng quỷ chuộng cho nàng, 
Ta đêu ban tặng, xin mời đền, 


15 


Cùng ta tận hưởng thủ trần gian. 


10. Nếu chối từ làm vợ quỷ Vương, 
Hiển nhiên nàng hóa miềng môi ngon 
Cho ta thọ dụng hôm nay đấy, 

Để lót lòng ta đã nhịn cơm. 


Bậc Đạo sư: 


11. Ác quỷ mày râu rậm bảy chòm, 
Khiến cho người thất đảm kinh hoàng, 
Tì hấy nàng lạc lỏng bơ vơ bước, 

Liên nắm chặt tay ây của nàng. 


12. Bị cầm giam bởi quỷ hung tàn, 

Cừu địch nàng kia, ác dục trân, 

Nàng chỉ khóc thương chàng vắng mặt, 
Chẳng hệ quên nổi khó riêng chàng. 


Vương phi: 


13. Ta chẳng buôn vì số phận ta, 
Làm mỗi cho quỷ ác căm thù, 
Song vì tình trượng phu tÔn quỷ, 
Ly biệt ta, đành phải héo khó. 


14. Chư thân đi vắng cả rồi chăng? 
Chẳng vị nào cai quản thế gian 

Để trấn áp hành vi sỉ nhục, 

Cản ngăn điều phóng đãng dâm loàn! 


Lúc ấy cung đình của Đề Thích Thiên chủ rung động vì công năng đức hạnh của 
nàng, chiếc ngai băng hoàng thạch của ngài trông có vẻ nóng lên; ngài suy nghĩ, 
tìm ra duyên cớ, liềm cầm kim cang chùy phi nhanh đến trước con quỷ và ngâm 
vần kệ: 


15. Giữa đám quân đệ nhất danh, 
Chính nàng toàn hảo, trí thông mình, 
Khác nào ngọn lửa đang bừng sáng, 
Vĩ thử ngươi ăn thịt gái lành, 

Ác quỷ, đầu ngươi liên vỡ nát, 


16 


Thành ra bảy mảnh phải tan tành. 
Vậy đừng làm hại nàng, nên thả, 
Nàng, vợ hiện dáng hiên trọn mình. 


Nghe vậy, con quỷ liền thả Sambulà. Thiên chủ nghĩ thầm: "Con quỷ này sẽ còn tái 
phạm một lân nữa". 


Vì thế ngài lẫy đây trói, giam lỏng nó trên ngọn núi thứ ba cách xa chỗ ấy, đê nó 
không trở lại đấy được, rồi nồng nhiệt ngợi khen vương phi xong, ngài trở về Ộ 
thiên đình của ngài. Còn vương phi, sau khi mặt trời lặn, phải nhờ ánh trăng trở về 
lều cỏ. 


Bậc Đạo sư ngâm tám vân kệ giải thích sự việc: 


l6. Thoát quỷ kia, nàng vội lại nhà, 
Như chim về thấy chết con thơ, 
Hay bò bị cướp bê con đại, 

Than khóc nhìn hang ô trồng trơ. 


17. Cũng vậy, Sam-bu tiếng tốt vang, 
Hoàng phi liên cất giọng kêu than, 
Thất thân, hoảng hối, bơ vơ quá, 
Đơn độc, vô phương giữa núi ngàn: 


18. "Tiện thiếp xin quỳ lạy Đạo sư, 
La-môn, hiển thánh trí nhân từ, 
Bơ vơ, lạc lỏng thay, thân thiếp 
Chạy đến thân nhân để trú nhờ. 


19-20. Cọp beo, sư tứ, chúa sơn lâm, 
Cùng các loài hoang thú ở giữa rừng, 
Tiện thiếp xin chào mừng tất cả, 

Có cây, hoa lá mọc um tùm, 

Xin chào rừng rậm màu xanh ngắt 
Cùng núi cao dốc đứng chập chùng. 


21. Tiện thiếp xin thi lễ Dạ thần, 
Trên cao tỉnh tí điểm huy hoàng, 
Đêm dày tựa đóa sen xanh thắm, 
Nhuốm vẻ đậm đà nhất thế gian! 


17 


22. Thiếp xin thi lễ cả sông Hằng, 

Là mẹ hiển chung của suối sông, 

Ở giữa loài người trên hạ giới, 

Bha-gi-ra mỹ hiệu vang lừng. 

23. Tiện thiếp xin chào đỉnh Tuyết Sơn, 

Là vua ngự trị mọi sơn lâm, 

Đà chồng chất nhất cao hùng vĩ, 

Vượt hẳn lên toàn cảnh thể gian. 
Nhìn thấy nàng đang than khóc như thế, Sotthisena nghĩ thầm: "Nàng than khóc 
quá lời. Ta không biết có ý gì đây, nếu nàng làm thế vì yêu thương ta, thì tìm nàng 
sẽ tan nát. Thôi ta phải thử nàng xem sao”. 


Chàng liên đi đên ngôi ở cửa lêu. Nàng đên cửa vân còn than khóc, đảnh lề chàng 
xong, nàng hỏi: 


- Nãy giờ chúa công ở đâu? 
Chàng đáp: 


- Này vương phi, ngày thường nàng chưa hề về nhà giờ này, hôm nay nàng về quá 
trê. 


Rồi chàng ngâm vẫn kệ hỏi nàng: 
24. Này quỷ phi danh tiếng vọng vang, 
Sao nàng về muộn quả chiếu tàn? 
Tình lang yêu dâu nào đâu hăn 
Đã giữ nàng lâu hóa trê tràng? 


Nàng đáp lại: 


- Tâu chúa công, thiếp đang mang trái cây về nhà thì gặp một con quỷ si tình thiếp, 
năm tay thiệp và bảo: "Nêu nàng không nghe lời ta, ta sẽ ăn thịt nàng ngay". 


Và nàng ngâm vân kệ: 


TU, Bị cừu địch bắt, nặng sâu tư, 
Thiệp nói lời cùng quỷ Dạ-xoa: 


18 


"Ta chẳng buôn đau vì số phận 
Làm môi cho ác quỷ tỉnh ma, 
Song vì tình trượng phu tôn quỷ 
Ly biệt ta, đành phải héo khô”. 


Rôi nàng kê hêt mọi chuyện cho chàng nghe và nói: 


- Khi thiếp đang bị quỷ bắt giữ như vậy không thể nào thoát thân được, thiếp liền 
xin sự phò hộ của chư thần, nên Đề Thích Thiên chủ hiện ra, cầm chùy kim cang 
trong tay, ở trên không hăm dọa ác quỷ thả thiếp ra. Rồi ngài lại lấy dây thần trói 
quỷ trên ngọn núi thứ ba xa chỗ ấy, xong biến mắt. Thế là thiếp đã được Đề Thích 
Thiên chủ cứu mạng. 


Thái tử Sotthisena nghe xong liền bảo: 


- Này vương phi, chuyện có thể là như vậy. Với nữ nhân thật khó biết được sự thật. 
Trong vùng Tuyết Sơn có nhiều sơn nhân, ấn sĩ, và pháp sư. Ai sẽ tin nàng đây? 


Nói vậy xong chàng ngâm vần kệ: 
26. Các nàng ngọc nữ quả tỉnh khôn, 
Thát hiếm khi tìm được thật chơn, 
Cung cách nữ nhán làm rồi trí, 
Như đường cả lội giữa trùng dương! 


Nghe vậy, nàng đáp: 


- Tâu Chúa công, dù chàng không tin thiếp, thiếp vẫn nói nhân danh chân lý và 
thiệp sẽ chữa bệnh cho chàng. 


Thế là khi đã rót đầy một bình nước đề thực hiện một lời Ước nguyện Chân lý, 
nàng đô nước từ trên đầu chàng và ngâm vân kệ: 





19 


Phụ vương biết chuyện hai con đã vẻ, liền vào ngự viên, ngay tại đó, , ngài bảo đem 
chiếc lọng hoàng gia đến che lên đầu Sotthisena, làm lễ quán đảnh sắc phong 
Sambulà lên ngôi chánh hậu. Sau đó ngài đưa hai con về thành, và chính ngài xuất 
gia tu hành, lập am trong ngự viên, nhưng vẫn thường dùng ngự thiện trong cung. 


Còn vua Sotthisena chỉ phong Sambulà lên ngôi chánh hậu, song chăng ban huệ gì 
cho nàng, chàng chăng quan tâm ngay cả đến đời sống của nàng, mà chỉ ham 
hưởng lạc thú với những nữ nhân khác. Sambulà hờn ghen với đám tình địch kia 
nên gây mòn bạc nhược, cả thân hình nỗi gân xanh xao ra dáng bệnh hoạn. 


Một ngày kia, phụ hoàng của vua, vi ân sĩ đã xuất gia ấy, đến dùng ngự thiện, nàng 
liền yết kiến ngài cho khuây khỏa nỗi buôn. Sau khi ngài dùng bữa xong, 

nàng đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Trông thấy tình trạng suy nhược của 
nảng, ngài ngâm vần kệ hỏi: 


28. Bảy trăm vương tượng trực bên mình, 
Phòng hộ sẵn sàng khởi chiến bình, 
Thiện xạ hàng trăm ngửa hiểm họa, 
Đâu cừu nhân đến khiến hôn kinh? 


Nghe vậy, nàng đáp lại: 
- Tâu phụ vương, chúa thượng không còn như xưa đối với thần thiếp nữa. 
Rồi nàng ngâm năm vần kệ: 


29. Chàng yêu mỹ nữ tựa liên hoa, 
Giọng điệu thiên nga cất tiếng thưa, 
Rung động lòng chàng say đắm đuối, 
Khi chàng nghe chúng nhịp nhàng ca, 
Thiếp không còn ngự trong tâm tưởng, 
Tình cảm chàng, như một thuở xưa! 


30. Nữ nhán dáng đẹp tựa thiên nøa, 
Trang điểm toàn châu báu sáng lỏa, 
T uyột.. sắc CUNG tấn năm yếu điệu, 
Mê hôn quyền rủ mắt vương gial 


31. Mong lần nữa lạc bước rừng hoang, 
Kiêm môi bữa ăn đỡ dạ chàng, 
Thiệp sẽ được chàng yêu quÿ lại, 


20 


Rừng xanh ngự trị bỏ ngai vàng! 


32. Gắm vóc lụa là khoác nữ nhỉ, 

Cao lương mỹ vị đủ tràn trê, 

Diễm kiêu, song nếu chàng không chuộng, 
Thà kết lụa đào để chết đi! 


33. Gái nghèo khốn khổ ngủ giường rơm, 
Nếu được yêu thương dưới mắt chồng, 
Cũng hưởng một đôi niềm hạnh phúc, 
Mà người chỉ thiểu tấm tình nông 
Không hê biết đến, dù đây đủ 

Tắt cả mọi điểu, tấu phụ vương! 


Khi nàng giải thích cho vị vua ân sĩ hiêu nguyên nhân vì đầu nàng héo mòn như 
vậy, ngài liên triệu vua tới và bảo: 


- Này vương nhi Sotthisena, khi vương nhi bị bệnh hủi giày vò khôn khổ phải chốn 
vào rừng sâu, nàng đã cùng vương nhi vào rừng, săn sóc hầu hạ đủ mọi nhu cầu 
cho vương nhị, lại nhờ thần lực Chân lý chữa bệnh cho vương nhỉ nữa; bây giờ sau 
khi nàng đã làm phương tiện cho vương nhi ngự chiếc ngai vàng, vương nhi không 
biết đến địa vị của nàng, thật là lỗi đạo lắm. Một hànhđộng phản bội bạn hiền như 
vậy là một tội lớn. 
Rồi ngài ngâm vần kệ: 

34. Khó tìm được vợ chung tình, 

Nam nhỉ tốt với vợ mình, khó sao, 

Vương nhỉ đức hạnh dường nào, 

Với chồng, nàng lại dạt dào tình thương. 

Vậy giờ đây, hỡi quản vương, 

Với Sambu, phải trọn đường thủy chung. 


Sau khi khiến trách vương nhi xong, ngài đứng dậy bỏ ra về ngay. Khi vương phụ 
đi rôI, vua triệu Sambulà đên và bảo: 


- Này ái hậu, xin hãy tha thứ lỗi lầm của trẫm bấy lâu nay. Từ nay về sau trằm giao 
hêt quyên hành cho ái hậu. 


Và nhà vua ngâm vân kệ cuôi cùng: 


21 


35. Hưởng đây phúc lộc dôi đào, 

Ái khanh vẫn cứ xanh xao héo mòn, 
Vì lòng nặng trĩu ghen hờn, 

Từ nay trẫm với phi tần cung nga, 

Là người dưới trưởng Sam-là, 

Sẵn sàng tuân phục lệnh bà phán sai! 


Từ đó nhà vua cùng hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau, thực hành bồ thí, và các 
thiện pháp. 


Đến khi từ trần, hai vị đi theo đúng hạnh nghiệp của mình. Còn vị ấn sĩ khổ hạnh 
tu tập phát khởi Thiên định, vê sau tái sinh vào Phạm thiên giới. 


+ 
Bậc Đạo sư chẳm dứt Pháp thoại xong lại bảo: 
- Không chỉ báy giờ mà ngay cả ngày xưa nữa, Mallikà đã là người vợ thủy chung. 
Rồi Ngài nhận diện Ti yên thân: 


- Lúc bấy giờ Sambulà là Mallikà, Sotthisena là vua xứ Kosala, vị ẩn sĩ kia chính 
là 1a. 


-OooOoo- 


Chuyện thứ hai: Sức mạnh siêu nhiên của sự nguyện cầu 
chân lý vê công đức không sát sanh chân thật 

(Trích từ chuyện số 463. Chuyện Trí Giả Suppàraka (Tiền thân Suppàraka) 
Những người kia mũi nhọn như lao.., 


Chuyện này bác Đại Sư kê trong lúc trú tại Kỳ Viên, về sự viên mãn của trí tuệ tôi 
thăng. 


Một ngày nọ, chúng ta nghe kế rằng về buổi tối, các Tỷ-kheo đang đợi đức Như Lai 


đến thuyết Pháp cho Tăng chúng, và trong lúc ngồi tại chánh pháp đường, các vị 
nói với nhau: 


22 


- Này Tỷ-kheo, quả thật bậc Đạo Sư có trí tuệ vĩ đại! Trí tuệ quảng bác! Trí tuệ 
mẫn tiệp, Trí tuệ linh hoạt! Trí tuệ tỉnh xảo! Trí tuệ uyên thâm! Trí tuệ Ngài đáp 
ứng đúng nơi đúng lúc! Trí bao la như thể giỏi, như đại dương vô tận, như bầu trời 
trải rộng mênh mông: khắp cả xứ Diêm-phù-đê không một bậc trí nhân nào có thể 
sảnh bằng đáng Thập Lực, nhự một đợt sóng nồi lên trên đại dương không thể 
chạm đến bờ được, hoặc nếu chạm vào bờ, sóng kia sẽ vỡ tan. Cũng vậy, không 
một người nào có thể đạt đến trí tuệ bằng đẳng Thập Lựic, hoặc nếu kẻ ấy đến 
chán bác Đạo Sư thì sẽ vỡ tan. 


Bằng những lời ấy Tăng chúng tán thản Trí tuệ tối thắng của đẳng Thập Lục. 
Bác Đạo Sư bước vào, và hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông đang nói gì trong khi ngôi đây? 
Tăng chúng thưa với Ngài. Ngài bảo: 


- Không phải chỉ bây giờ Như Lai mới đây đủ trí tuệ. Ngày xưa ngay khi trí tuệ 
chưa viên thành Chánh giác, Ngài cũng đã sáng suốt thông mình. Mặc dù mù lòa, 
Ngài cũng biết qua các dấu hiệu của đại dương là ở trong đại dương có chôn giấu 
các loại ngọc này nọ. 


Sau đó Ngài kế một chuyện quả khứ. 


Một thuở nọ một vị vua mệnh danh Bharu trị vì trong quốc độ Bharu. Có một thị 
trần bên hải cảng được đặt tên là Bharukacha hay là Đầm Bharu. Vào thời ấy, Bồ- 
tát sinh ra trong gia đình một thuyền trưởng ở tại đó, ngài rất khả ái, với làn da màu 
vàng nâu. Cha mẹ đặt tên ngài là Suppảàraka-Kumàra. 


Ngài lớn lên, xuất sắc khác thường, và ngay khi chỉ mới được mười sáu tuổi, 
ngài đã hoàn toàn tỉnh thông nghệ thuật hàng hải. Sau đó khi thân phụ mất, ngài 
câm đầu đám thủy thủ và miệt mài với nghề hàng hải, ngài thật thông minh sáng 
suốt, khi ngải lên tàu rồi thì không hề có chiếc tàu nào đến làm hại được. 


Theo thời gian, ngài bị thương vì nước mặn nên đôi mắt ngài mất cả thị giác. Sau 
sự kiện ấy, dù ngài là thuyền trưởng của đám thủy thủ, ngài không còn đeo đuổi sự 
nghiệp thương mãi nữa, mà quyết định về phục vụ vua, ngài đến yết kiến vua với 
mục đích â ây, và vua phong cho ngài chức hội thâm đánh giá các báu vật. Từ đó 
ngài định giá trị các voI báu, ngọc báu và châu báu. 


23 


Một hôm, một con voi được đem trình lên vua, da voi màu đá đen, nên có thê được 
làm vương tượng. Vua liêc nhìn voi rôi ra lệnh đem nó đi đên trình diện với bậc trí 
giả. Quân hâu liên dân con vật đên gặp ngài. Ngài sờ tay lên khắp mình voi và bảo: 


- Con voi này không xứng đáng làm quốc tượng. Nó có đặc tính của một con vật bị 
dị tật ở phía sau. Khi voi mẹ sinh ra nó, đã không đủ sức mang nó lên vai, nên để 
nó ngôi xuống đất, vì vậy nó bị tật nguyền ở chân sau. 


Họ chất vẫn những người đem voi đến, và bọn ấy trả lời rằng bậc trí giả đã 
nói đúng sự thật. Khi vua nghe nói chuyện kia, lòng rât hoan hỷ và ra lệnh ban cho 
bậc trí giả tám đông tiên vàng. 


Một ngày khác, người ta đem một con ngựa dâng lên để làm vương mã. Con vật 
này cũng được dẫn đến bậc trí giả. Ngài lấy tay sờ khắp mình ngựa rồi nói: 


- Con vật này không thích hợp để làm vương mã cho đức vua ngự. Vào ngày nó 
sinh ra, ngựa mẹ chêt đi, nên do thiêu sữa mẹ, nó không lớn lên đây đủ. 


Lời nói này của ngài cũng đúng sự thật nữa. Khi nghe được chuyện â ấy, vua rất đẹp 
ý, phán bảo đem tặng ngài tám đồng tiền nữa. 


Vào một ngày khác, một chiêc xe được đem đên đê làm vương xa. Vua cũng đưa 
xe này đên ngài. Ngài lây tay rờ khắp xe và bảo: 


- Chiếc xe này được làm bằng gỗ rỗng, nên không thích hợp với đức vua. 


Lời nói này của ngài cũng đúng như các lời khác. Vua lại một phen hài lòng khi 
nghe chuyện này, nên ban thêm cho ngài tám đồng nữa. Một lần nữa có người đem 
dâng vua một tắm thảm quý có giá trị lớn, vua liền đưa nó đến ngài như lần trước. 
Ngài sờ khắp tắm thảm, rồi bảo: 


- Ở đây có một chỗ mà con chuột đã căn một lô. 


Họ xem kỹ và thấy chỗ đó, liền tâu với vua. Vua đẹp ý lại bảo cho ngài tám đồng 
tiên nữa. 


Lúc bấy giờ bậc trí giả mới suy nghĩ: "Chỉ được có tám đồng vàng để xem những 
việc kỳ diệu như thế đấy. Đây là món tiền tặng cho thợ hớt tóc, chắc hắn vua này là 
cậu bé thường hớt tóc! Tại sao ta phải phụng sự một vị vua như thế chứ? Ta sẽ trở 
về nhà riêng của mình". Thế là ngài trở về hải cảng Bharukaccha và sống tại đó. 


24 


Lúc ấy có vài thương nhân chuẩn bị một chiếc thuyền và đang đi tìm một thuyền 
trưởng. Họ suy nghĩ: "Ngài Suppàraka thông minh kia là một bậc trí giả tài ba, có 
ngài trên tàu thì không con tàu nào đến hại nữa. Dù ngài mù lòa, bậc trí giả 
Suppàraka vẫn là người tuyệt hảo". Vì thế họ đi đến ngài và mời ngài làm thuyền 
trưởng. 


- Này các hiên hữu - ngài đáp - ta mù rôi, làm sao lái thuyên các bạn được? 


- Thưa Tôn giả, quả ngài mù thật đấy - các thương nhân bảo - song ngài là người 
tài giỏi nhât. 


VỊ họ cứ năn nỉ ngài mãi không ngớt nên cuôi cùng ngài châp thuận. 
- Như các bạn đã nói với ta - ngải bảo - thì ta sẽ làm thuyên trưởng của các bạn. 
Sau đó, ngài bước lên chiêc thuyên của họ. 


Họ lái thuyền ra giữa đại dương. Suốt bảy ngày liền, thuyền đi không gặp rủi ro 
nảo, rồi một ngọn gió trái mùa nồi lên. Thuyền trôi dạt bốn tháng trên vùng đại 
dương hoang dã, cho đến lúc vào được một nơi gọi là Biển Khuramàla (Bãi Dao 
nhọn hoắc). Tại đây loài cá có thân như người với mõm nhọn hoắc như lưỡi dao, 
nhảo lộn dưới nước. Các thương nhân quan sát loài cá này, vừa hỏi bậc Đại Sĩ biển 
nảy tên øì, vừa ngâm vần kệ đầu: 


1. Đảm người kia mũi nhọn như đao, 
Vừa nhảy lên cao, lại lộn nhào, 

Hãy nói, Sup-pà, cho chúng bạn, 
Biển này được biết với tên nào? 


Bậc Đại sĩ nghe câu nói này, liên ôn lại trong trí các kiên thức thủy thủ của ngài, 
rôi đáp qua vân kệ thứ hai: 


2. Này các thương nhân cảng Bhar-ka, 
Đi tìm vàng bạc bản đường xa, 

Đây là biển cả Khu-ra đó, 

Thuyên của các người đã lạc qua. 


Lúc bấy giờ đại dương này có nhiều kim cương. Bậc Đại sĩ suy nghĩ rằng nếu ngài 
bảo chúng bạnđây là biển kim cương, họ sẽ làm chìm tàu do lòng tham hốt nhiều 
kim cương. Vì thế, ngài không nói gì cả, song sau khi đưa thuyền đến, ngài lẫy một 
sợi dây thừng và thả lưới xuống như thể bắt cá. Với dây này, ngài đã hốt được một 


25 


mớ kim cương và dâu trong thuyên, rôi ngài lựa những thứ ít giá trị quăng xuông 
biên. 


Chiếc thuyền đi qua vùng biển này, đến một biển khác tên là Aggimảla (Vùng Lửa 
cháy). Biên này tỏa ra ánh sáng như thê một ngọn lửa đang bừng cháy, như mặt 
trời đúng ngọ. Các thương nhân hỏi han ngài qua vân kệ: 


3. Kìa đại dương như ngọn lửa hồng, 
Như vâng nhật chiếu, bạn cùng trông, 
Sup-pa, xin nói cho bè bạn, 

Tên gọi là gì chốn đại dương? 


Bậc Đại sĩ đáp lại họ qua vần kệ tiếp theo: 


4. Này các thương nhân ở Bhar-ka, 
Đi tìm vàng bạc bản đường xa, 
Đây là biển cả Ag-gi đó, 

Thuyên của các người đã lạc qua. 


Bấy giờ biển này chứa đầy vàng, cũng như trước, ngài lấy lên một mớ vàng và cất 
lên thuyền. Qua khỏi biển này con thuyền đi đến một biển cả tên là Dadhimàla 
(Vũng Sữa đông), óng ánh như sữa tươi hay sữa đông. Các thương nhân lại hỏi tên 
của biển qua vần kệ: 


5. Kìa biển trắng phau giống sữa tươi, 
Trắng như nhìn vũng sữa đông rồi, 
Sup-pà, xin nói cùng bè bạn, 

Tên gọi là gì của biển khơi? 


Bậc Đại sĩ đáp lại chúng bằng câu kệ tiếp theo: 


6. Này các thương nhán ở Bhar-ka, 

Đi tìm vàng bạc bán đường xa, 

Đây là biển cả Da-dhi đó, 

Thuyên của các người đã lạc qua. 
Trong biển này có rất nhiều bạc. Ngài lấy bạc theo cách như trước, rồi cất lên tàu. 
Chiếc thuyền đi qua biển này và đến một đại dương tên là Nilavannakusamàla 


(Thảm cỏ Kusa), có hình dáng một thảm cỏ kusa đen nhánh (cỏ cát tường) hay một 
cánh đông lúa. Các thương nhân lại hỏi tên biên qua vân kệ: 


26 


7. Kìa, biển xanh như cỏ cát tường, 
Tưởng như nhìn đảm lúa nàng hương, 
Sup-pà, hãy nói cho bè bạn, 

Tên gọi là gì của đại dương? 


Ngài đáp lời qua vần kệ tiếp theo: 


ổ. Này các thương nhân xứ Bhar-ka, 
Đi tìm vàng bạc bản đường xa, 

Đại dương đáy chính Ku-sa đó, 
Thuyên của các người đã lạc qua. 


Bấy giờ trong, biển này có rất nhiều ngọc bích quý. Cũng như trước, ngài lây một 
mớ ngọc và cất trên thuyền. Qua khỏi biển này, con thuyền đi đến một biển tên gọi 
là Nalamàla (Bãi Lau sậy), có hình dáng một bãi lau sậy hay một rừng tre. Các 
thương nhân hỏi tên biển qua vần kệ: 


9. Kìa đại dương nhự một khóm lqu, 
Khác nào ta thấy rặng tre đâu, 
Sup-pà, hãy nói cho bè bạn, 

Biển cả này tên gọi thể nào? 


Bậc Đại sĩ đáp lại qua vân kệ sau: 


10. Này các thương nhân xứ Bhar-ka, 
Đi tìm vàng bạc bán đường xa, 

Biển này tên gọi Na-la đó, 

Thuyên của các người đã lạc qua. 


Bây giờ biên này đây san hô với màu khóm tre, ngài lại hôt một mớ đá quý này và 
cât lên tàu. 


Sau khi đi qua biển Nalamàla, các thương nhân đến một biển có tên là 
Valabhàmukha (Lòng chảo). Ở đây nước rút đi và dâng lên một phía, và như vậy 
nước rút đi ở mọi phía và dâng lên trên các vách đá thắng đứng để lại một vùng 
như thể cái hố sâu. Một đợt sóng dâng tràn lên một phía, khác nào một bức tường: 
tai lại nghe một tiếng gầm thét khủng khiếp, tưởng chừng làm thủng màng tai hoặc 
vỡ cả tim ra. Khi thấy cảnh này, các thương nhân kinh hoảng và hỏi tên biển qua 
vân kệ: 


27 


11. Này nghe tiếng thét thật kinh hoàng, 
Từ biển cả kia thật dị thường! 

Hồ thắm, hãy nhìn nhiễu đợt sóng 
Dâng lên dốc đứng tựa sườn non, 
Sup-paà, hãy nói cho bè bạn, 

Đáy gọi tên gì của đại dương? 


Bồ-tát đáp lại qua vần kệ: 


12. Này các thương nhân xứ Bhar-ka, 
Đi tìm vàng bạc bán đường xa, 
Va-la-bhà đại dương này đó, 

Thuyên của các người đã lạc qua. 


Ngài nói tiếp: 


- Này các hiền hữu, một khi thuyền vảo trong biển Valabhàmukkhi này thì không 
thê nào trở về được. Nêu thuyên này vảo đó, nó sẽ chìm và tan nát. 


Bây giờ có cả bảy trăm mạng người trên thuyền này, họ đều sợ chết; nên họ đồng 
thanh thôt lên một tiêng kêu vô cùng thảm thiệt, chăng khác nào tiêng kêu la của 
những kẻ đang bị đôt cháy trong chôn địa ngục tận cùng (Vô gián ĐỊa ngục). 









Bốn tháng qua con thuyền đã du hành trong những vùng biển xa xôi nay dường 
như được ban cho thân lực siêu phàm, nên chỉ trong một ngày nó trở lại hải cảng 


28 


Bharukaccha, vào tận trên đất liền cho đến khi dừng lại trước cửa nhà của vị 
thuyên trưởng kia, sau khi nhảy vọt qua một khoảng chừng một ngàn một trăm 
cubit (1 cubit = 45cm). Bậc Đại sĩ phân phát cho đám thương nhân tât cả vàng bạc 
trân châu, san hô, kim cương và bảo: 

- Số châu báu này là đủ cho các bạn rồi, vậy đừng du hành đường biển nữa. 


Sau đó ngài thuyêt Pháp cho họ và đên khi đã làm xong các việc bô thí và các thiện 
sự suôt đời, ngài đi lên cộng trú với hội chúng ở Thiên giới. 


+ 
Sau khi chẳấm dứt Pháp thoại này, bác Đạo sự bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, ngày xưa Như Lai cũng rất thông thái như bây giờ vậy. 
Rồi Ngài nhận điện tiền thân: 


- Thời bấy giờ hội chúng của đức Phật là hội chúng thương nhân và Ta chính là 
Trí giả Suppàraka. 


3ˆzzk 
Chuyện thứ ba: Lời nguyện cầu chân thật của người thân 


trong hoàng tộc mong cho thái tử thoát nạn bị quỹ nhân ăn 
thịt 


(Trích từ chuyện số 513. Chuyện vương tử chiến thăng (Tiền thân Jayaddisa) 
Kìa, đã nhịn ăn bảy buổi sáng..., 
Câu chuyện này bậc Đạo Sư kề về một Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ mình. 


Phân mở đầu cũng giống như chuyện kề trong số 540 Tiên thân Sàma. Nhưng vào 
dịp này, bậc Đạo Sư bảo: 


- Các hiển nhân ngày xưa từ bỏ chiếc lọng trắng có các vòng kim hoa để phụng 
dưỡng song thán. 


Nói xong, Ngài liên kế câu chuyện quá khứ. 


29 


Ngày xưa có một vị vua ở kinh thành phía Bắc Pãncàla, trong quốc độ Kampila, 
mệnh danh là Pãncàla. Hoàng hậu của ngài có thai, sinh được một hoảng nam. 
Trong suôt tiên kiêp xưa, bà có một tình địch trong hậu cung đang cơn nóng giận 
đã thê: 


- Một ngày kia ta sẽ ăn thịt con bà. 


Và đề lời nguyễn kia có công hiệu, nàng biến thành một con quỷ cái. Sau đó, ác 
quỷ tìm cơ hội chụp lây hài nhi ngay trước mặt hoàng hậu, nhai ngấu nghiến như 
miếng thịt tươi rồi biến đi. Lần thứ hai cũng làm y hệt như thế, nhưng đến lần thứ 
ba, khi hoàng hậu đã vào phòng sinh, đám vệ binh liền canh gác quanh hoàng cung 
rất chặt chẽ. 


Vào ngày bà sinh con, quỷ cái lại xuất hiện và chụp lấy hài nhi. Hoàng hậu thét 
lên: 


- Quỷ cái! 


Lập tức binh lính cầm khí giới chạy đuổi theo con quỷ cái khi nghe báo động. Vì 
không kịp ăn thịt hài nhi, quỷ cái chạy trốn, ẩn mình dưới công. Hài nhi nhận quỷ 
cái ây làm mẹ, ngậm vú đòi bú, và quỷ cái kia bỗng sinh lòng thương hài nhi như 
mẹ thương con, liền đi đến nghĩa địa dấu hài nhi trong hang đá và chăm sóc kỹ 
lưỡng. 


Hài nhi lớn dần, quỷ cái đem thịt người về cho nó ăn, và cả hai đều sống bằng thức 
ăn này. Đứa trẻ không biết mình là người, song dù tưởng mình là con của quý, cậu 
bé cũng không thể biến hóa khỏi hình người hay dâu mình được. Đề thực hiện việc 
này, con quỷ đưa cho cậu bé cất một loại rễ cây - Nhờ công lực của thứ rễ này, cậu 
biến hình được và tiếp tục sống băng thịt người. Lúc bấy giờ quỷ cái có việc đi xa 
để châu đại lực quỷ vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) rồi chết luôn tại đó. Còn phần 
hoàng hậu, lần thứ tư sinh được một hoàng nam bình yên vì quý cái đã chết, và do 
sự kiện hoàng nam sinh ra chiến thắng kẻ thù là quỷ cái kia, nên được đặt tên 
Jayaddisa (Hoàng tử Chiến Thắng) 


Khi hoàng tử khôn lớn, học hành tinh thông mọi mặt, chàng lên nắm quyền theo 
nghi lễ giương chiếc lọng trăng và trị vì quốc độ. Vào thời ấy, hoàng hậu của vua 
sinh hạ Bồ-tát được đặt tên là Alinasattu. Khi hoàng tử lớn khôn tính thông mọi 
môn học thuật, liền được phong làm phó vương. Còn cậu bé làm con của quỷ cái vì 


30 


bất cần làm hư hỏng rễ cây kia nên không thể dâu mình được nữa, phải sống trong 
nghĩa địa ăn thịt người nhưng vân xuât lộ nguyên hình. 


Dân chúng thấy vậy sợ hãi, đến kêu than với nhà vua: 


- Tâu Đại vương, một con quỷ có hình dạng rõ ràng đang ăn thịt người trên 
nghĩa địa. Dần dần nó sẽ tìm đường vào kinh thành ăn thịt dân. Xin Đại vương ra 
lệnh bắt nó đi. 


Nhà vua chấp thuận ngay và ra lệnh bắt quỷ nọ. Một đạo binh cầm khí giới đứng 
quanh thành. Con quỷ ấy trần truồng nom thật khủng khiếp, nhưng lại sợ chết nên 
thét to và nhảy vào giữa ba quân. Quân sĩ la lên: 


- Quỷ đây rồi! 


Và họ cũng lo sợ cho mạng sông của họ, nên tan rã thành hai nhóm và bỏ chạy. 
Con quỷ thoát được và chạy ân mình trong rừng, từ đó không dám lai vãng chỗ có 
nƯỜI Ở. 


Nó sống dưới gốc cây đa gần con đường lớn xuyên qua rừng, khi dân chúng qua 
lại đường đó, nó bắt lẫy từng người một đem vào rừng giết ăn thịt. Lúc bấy giờ có 
một Bà-la-môn dẫn đầu đám, bộ hành, đưa một ngàn đồng tiền cho đám kiểm lâm 
rồi đi ngang qua đường ấy với năm trăm cỗ xe. Con quỷ có hình người liền rỗng 
lên nhảy vào đám người ãy. Họ hốt hoảng chạy trốn ngã lăn lóc dưới đất. Quỷ 
chụp lây gã Bà-la-môn nhưng vì bị mảnh gô gây thương tích trong lúc đang chạy 
trốn, lại bị đám kiểm lâm đuôi theo rất gắt, nên nó thả gã Bà-la-môn và đi đến năm 
dưới gốc cây thường trú ân. 


Đến ngày thứ bảy, vua Jayaddisa truyền lệnh đi săn và khởi hành từ kinh thành. 
Ngay lúc nhà vua lên đường, một người dân vùng Takkasilà, là một Bà-la-môn tên 
gọi Nanda, đang phụng dưỡng cha mẹ, đến yết kiến đức vua, mang theo bốn bải 
kệ, mỗi bài trị giá bốn trăm đồng tiên. 


Nhà vua dừng lại để nghe kệ, và ra lệnh làm chỗ nghỉ ngơi cho ngài. Trong lúc đi 
săn người bảo: 


- Người nào để con hươu chạy thoát từ phía mình thì phải trả tiền cho vị Bà-la-môn 
vê các bài kệ ây. 


31 


Sau đó một con hươu sao xuất hiện, chạy thẳng về phía nhà vua để thoát thân. Các 
cận thân cười rộ lên. Nhà vua chụp lây kiêm, đuôi theo con hươu chừng ba dặm bắt 
được nó, liên lầy kiêm xẻ đôi và gánh lên đòn. 


Lúc trở về, ngài đi đến chỗ quỷ nhân đang ngồi, nghỉ ngơi một lát trên bãi cỏ kusa 
rồi định tiếp tục đi, lúc đó quỷ nhân xuất hiện thốt lên: 


- Dừng lại, ngươi định đi đâu, ngươi là mỗi ngon của tal 
Rồi chụp lấy tay ngài, quỷ ngâm vần kệ: 


1. Kìa! Bảy ngày qua chịu đói lòng 
Môi ngon bỗng xuất hiện sau cùng 
Phải chăng danh tiếng ngươi lừng lây? 
Ta muốn biết tên họ, giống dòng 


Nhà vua kinh hoảng khi thấy quỷ nhân, nên đứng sửng như trời trồng, không thể 
chạy trốn được, song rồi tỉnh trí dần, ngài đáp vần kệ thứ hai: 


2. Nếu ngươi biết Chiến Thăng là vua 
Của xứ Pãn-ca, quốc độ ta! 

Săn bắn trong rừng ta lạc bước, 

Xin dùng hươu nọ thả ta ra. 


Con quỷ nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ ba: 


3. Muốn cứu mạng, ngài đã hiến dâng 
Môi kia ngon thật đấy Quân vương 
Ta xơi ngài trước và không bỏ 

Thú nếm thịt hươu: chớ nói quàng! 


Khi nhà vua nghe vậy liền nhớ đến Bà-la-môn Nanda, và ngâm vần kệ thứ tư 


4. Vì ta chẳng thuộc mạng an toàn 
Được thả như ta khẩn thiết van 
Thì hãy cho ta tròn hứa cũ 

Ta đà giao ước Bả-la-môn 

Sáng mãi cứu được lời danh dự 
Rồi sẽ trở về với quỷ nhân 


Quỷ nhân nghe vậy, lại ngâm vần kệ thứ năm 


32 


5. Đến gắn chỗ chết chẳng an lòng 
Lo lắng việc gì hỡi Đại vương 

Nói thật cho ta rồi có thể 

Ta bằng lòng thả một ngày ròng 


Nhà vua ngâm vân kệ thứ sáu đê giải thích sự việc ây 


6. Ta hứa lời cùng một đạo nhân 

Nợ kia chưa trả, hứa cho xong 

Mong tròn nguyện ước, thanh danh cứ 
Ta sẽ gặp ngài buổi rạng đông 


Nghe vậy, quỷ nhân đáp vần kệ thứ bảy: 


7. Ngài đã hứa cùng một đạo nhân 

Nợ kia chưa trả, hứa chưa xong 

Mong tròn nguyện tước thanh danh cứu 
Rồi trở về đây buổi rạng đông 


Nói xong con quỷ đê cho vua đi, Vua được tha vê liên bảo: 
- Xin đừng bận tâm vì ta, sáng sớm mai ta sẽ trở lại. 


Rồi ghi nhận một số dấu đường xong, ngài trở lại với đám binh sĩ và chúng hộ tống 
ngài về thành. Sau đó ngài triệu vị Bả-la-môn vảo, ngài ban tặng bốn ngàn đồng 
tiên. Rồi ngài lại truyền đưa vị Bà-la-môn lên ngồi một cỗ xe, ra lệnh cho đám tùy 
tùng rước vị này thắng đến Takkasilà. Ngày hôm sau, nôn nóng đến gặp quỷ nhân, 
ngài gọi hoàng thái tử đến dặn dò. 


Bậc Đạo Sư ngâm hai vân kệ giải thích việc này: 


§. Thoát ác quỷ kia, lại trở về 
Nhà yêu, mộng nước đẹp tràn trê 
Với La-môn bạn, không sai hứa 
Song dặn A-lin quỷ tử kia 


9. Vương nhỉ nay nhận chức Quán vương 
Cai trị bạn thù thật chính chân 


33 


Đừng để bắt công làm hại nước . 
Cha đành nộp mạng chón hung thân 


Thái tử nghe vậy liên ngâm vân kệ thứ mười: 


10. Hoàng nhỉ mong biết rõ nguyên nhân 
Khiến trẻ mắt ân lộc phụ hoàng 

Cha phải đưa con lên kế vị 

Thiếu cha, con chẳng thiết ngai vàng 


Nhà vua nghe vậy, ngâm vần kệ tiếp theo: 


11. Này con, cha chẳng thể tìm ra 
Một ác ngôn hay một nghiệp tà 
Song nợ thanh danh, giờ trả trọn 
Còn lời nguyễn giữ với yêu ma. 


Thái tử nghe thế liền ngâm vần kệ: 


12. Cha ở lại, đây con sẽ đi 

Trở về an ổn, có gì mong 

Nếu cha đi nữa, con theo gót 

Phụ tử cùng nhau chẳng sống chỉ! 


Nghe lời này, nhà vua đáp kệ: 


13. Vương tử, con theo đúng đạo trời 
Song cha mắt hết thú yêu đời 

Nếu yêu tỉnh nọ dùng xiên gỗ 

Nướng thịt con ăn trọn cả đời 


Nghe vậy thái tử lại ngâm vần kệ nữa: 
14. Nếu cha thoát được vuốt yêu tỉnh 
Vì phụ vương, con nguyện bỏ mình 
Hơn nữa con trần trê hỷ lạc 
Được đem đời hiến sinh thành 
Nghe vậy vua nhận thấy đức hiếu thảo của con, liền nhận lời cầu mong của con và 


bảo: 


34 


- Tốt lành thay, vương nhi, hãy ra đi. 
Thế là thái tử giả từ song thân và rời kinh thành. 


+ 


Bậc Đạo Sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vân kệ: 


Ty, Thái tử anh hùng, xin vĩnh biệt 
Củi đâu ngài đảnh lê song thản. 


Lúc ấy, song thân ngài, em gái ngài, vương phi cùng triều thần tiễn ngài đi ra khỏi 
kinh thành; ngài hỏi vua cha lối đi và sau khi XÊp mọi việc cần thận cùng dặn dò 
khuyên nhủ các người thân, ngài lên đường tiến về hang quỷ, oai hùng như con sư 
tử có bờm. Mẹ ngài thấy ngài ra đi, không thể kèm chế được, liền ngất lịm. Vua 
cha giơ hai tay khóc lớn. 


Bậc Đạo Sư làm sáng tỏ việc này qua nửa vân kệ: 


1ó. Phụ vương khóc lớn, giơ tay cản, 
Hiển mẫu buôn thương, ngã lịm dân 


Như vậy, muôn nêu rõ lời nguyện câu của vua cha và lời Thê Chân thực của mẹ 
ngài, em ngài, cùng vương phi, bậc Đạo Sư lại ngầm thêm bôn vân kệ: 


17. Khi hình thái tử khuất mờ dân 
Trước mắt thảm sâu của phụ thân 

Cấu nguyện chư thân, tay chắp khấn 
Va-rù-naq với So-Ia VƯƠNg 

Phạm thiên, nhật nguyệt, chư thần nữa, 
Bảo vệ hoàng nhỉ được vạn an 

Nhờ các thần linh này, thải tử 

Mong con thoát ác quỷ kinh hoàng 


Mẫu hậu: 
18. Như mẹ Ra-ma đẹp dáng người 
Cứu con nàng đã bặit tăm hơi 


Khi vào rừng rậm Dam-da ây 


35 


Con trẻ ta mong giải thoát thôi 
Nhờ khán lời chân thành, ước nguyện 
Chư thân cho trở lại an vui 


Vương muội: 


19. Hoàng huynh chẳng có lỗi lầm gì 
Dù lộ rõ ràng hoặc giấu che 

Chứng thực lời này, con nguHVỆn ước 
Chư thân mang thải tử quay về 


Vương phi: 


20 Với thiếp, chàng không phạm lỗi lầm 
Lòng đây yêu dấu, hỡi lang quân 
Chứng thực lời này xin ước nguyện 
Thân thánh cho chàng trọn tấm thân 


+ 


Về phân thái tử, ra đi theo lời hướng dẫn của vua cha , lên đường đến nơi quỷ nhân 
ở. Song quỷ nhân nghĩ thâm: "Các vua Sát-dê-ly nhiêu mưu mẹo lăm, ai biệt được 
việc gì sẽ xảy ra?" Rôi nó trèo lên cây đợi nhà vua đền. 

Khi thây thái tử, nó nghĩ "Người con đã ngăn cản vua cha và tự dẫn thân đến. 
Không có gì phải sợ người ây cả." 


Và quỷ trèo xuống ngồi quay lưng về phía thái tử. Khi đến nơi thái tử đứng trước 
quỷ nhân, vừa lúc quỷ nhân này ngâm vân kệ: 


21. Chàng từ đâu đến, hỡi hoàng nam 
Có biết rừng này của quỷ chăng? 

Ai đến thật xem thường tính mạng 
Nơi loài quỷ dữ chiếm làm hang 


Nghe vậy, thái tử bèn đáp kệ: 
22. Ta biết rõ ngươi, quỷ bạo tàn 
Chôn này ngươi ở giữa rừng hoang 


Ta là đích tử Ja-ya đê, 
An thịt rồi, thả phụ vương 


36 


Quỷ nhân lại ngâm vân kệ: 


23. Ta biết con trai chúa Ja-ya 
Dáng chàng để lộ việc kia mà 
Thật là gian khổ cho chàng quả 
Phải chết vì thay mạng của cha 


Thái tử liền đáp kệ nữa: 
24. Nghĩ rằng chăng phải việc anh hùng 
Được chết vì ân phước phụ thân 
Và mẹ quỷ yêu khi bỏ mạng 
Đời đời hưởng cực lạc thiên cung 
Nghe vậy, quỷ liền nói 
- Này thái tử, không có kẻ nào không sợ chết. Thế tại sao chàng lại không sợ? 
Ngài liền nói lý do cho quỷ nghe qua hai vần kệ: 
25. Nhớ ta không phạm lỗi lầm gì 
Dù lộ ra ngoài hoặc giấu che 
Sinh tử ta đêu cân nhắc kỹ 
Dù đây, hay các cối sau về 
26. Ăn thịt ta đây, hỡi quỷ nhân 
Phải làm công việc ấy cho xong ` 
Ta buông mình xuống trên cao chết 
Người cứ ăn ta, thỏa nguyện lòng 
Qủy kia nghe vậy kinh hoảng liền bảo: 
- Ta không thể ăn thịt người này được. 
Rồi nghĩ mưu kế cho ngài chạy trốn, quý liền bảo: 
17. Nếu chàng tự nguyện muốn liễu thân 
Thải tử, đem đời cứu phụ Vương 


Ta bảo chàng rời ngay bước vội 
Tìm gom củi đốt lửa than hừng 


37 


Bậc Đạo Sư ngâm một vân kệ nữa làm sáng tỏ vân đê này: 
27. Hoàng nam anh đũng nhặt cây rừng 
Và chát cao lên một cải giàn 
Và thét vừa châm: “Bày tiệc săn! 
Hãy xem, ta nhóm lứa cho hừng!” 


Khi thấy thái tử trở về và nhóm lửa, quỷ nhân nói: 


- Người này thật gan dạ không sợ chết. Xưa nay ta chưa từng thấy ai can đảm như 
vậy. 


Nó ngồi sửng sờ, thỉnh thoảng lại nhìn thái tử. Ngài thấy thái độ quỷ nhân như thế, 
liên ngâm vân kệ: 


28. Đừng đứng nhìn ta, dáng sửng sở 
Ta câu ngươi giết bắt ăn ta 

Khi đang còn sông ta trù tính 

Muốn để ngươi ăn thịt đúng giờ 


Quý nhân nghe vậy, liền ngâm kệ: 
29. Một hiển nhân, chánh trực, công bằng 
Chăc chăng bao giờ phải bị ăn 
Hoặc kẻ nào ăn người, ăt hăn 
Đáu kia tan nát bảy phân chăng 
Thái tử nghe vậy hỏi: 
- Nếu ngươi không muốn ăn ta, tại sao ngươi bảo ta bẻ cành về nhóm lửa? 
Quỷ nhân nói: 
- Ta muốn thử chàng đó thôi, vì ta chắc chàng sẽ bỏ chạy trốn. 


Thái tử đáp: 


38 


- Bây giờ làm sao ngươi thử ta được, bởi vì lúc còn là súc sinh, ta đã đê cho Thiên 
chủ thử đức hạnh của ta rôi. 


Cùng với lời này ngài ngâm vân kệ: 


30. Để Thiên giả dạng một La-môn 
Thỏ lấy thịt mình để cúng dâng 

Từ đó mặt trăng in dáng thỏ 

Ta chào nguyệt diện: "Dạ xoa thân!" 


Quỷ nhân nghe vậy thả cho thái tử đi về và bảo: 


31. Như trăng thoát vuốt La thân 
Chiếu giữa đêm rằm tỏa ánh quang 
Ngoài, chúa Kam-pi anh dũng đã 
Thoát tay quỷ đữ, sảng huy hoàng 
Bạn đang sâu, bổng tung hô dậy 
Trước mặt ngài xuất hiện vẻ vang 
Phụ mẫu thân yêu ,, ngài công hiển 
Bao niềm hạnh phúc ngập hân hoan 


Rồi nó nói thêm: 

- Hỡi đắng anh hùng, hãy đi đi! 

Và nó đề Bậc Đại Sĩ lên đường. Sau khi đã hàng phục quỷ nhân xong, ngài còn dạy 
nó ngũ giới và muốn thử xem nó phải quỷ không, ngài nghĩ thầm: "Mắt bọn quỷ 
thường đỏ và không chớp. Chúng không đồ bóng xuống đường và không hề biết sợ 
gì cả. Còn đây không phải quỷ. Đây là người. Nghe nói cha ta có ba vương huynh 
bị quỷ dữ tha đi, hai người ăt hăn đã bị ăn thịt rôi, còn một người được quỷ cái 
thương yêu với tình mẹ con. Chắc là đây thôi. Ta phải đem vị này vệ tâu với vua 
cha đê đưa lên ngôi báu mới được. 


Nghĩ vậy ngài kêu lên: 


- Này Tôn ông, Tôn ông chăng phải là quỷ đâu, mà là bào huynh của cha ta. Xin 
mời Tôn ông đi, về cùng ta giương chiếc lọng trăng biểu hiện vương quyền trong 
giang sơn của tổ tiên mình. 


Khi quỷ nhân đáp: 


39 


- Ta không phải là người. 

Thái tử nói: 

- Tôn ông chăng tin ta ư? Vậy kẻ nảo cho Tôn ông tin được? 

Quỷ đáp: 

- Có chứ, có một nơi nọ có một ân sĩ đã thành tự thiên nhãn thông. 


Thể là ngài dẫn quý đến nơi ây. Vừa trông thấy hai người xuất hiện, vị ân sĩ hỏi 
ngay: 


- Hai vị có cùng dòng họ tô tiên, cân gì mà đên đây? 


Nói xong vị ân sĩ lại nói rõ vê liên hệ dòng họ giữa hai người. Con quỷ ăn thịt 
người liên tin ngay và bảo: 


- Này hiên hữu cứ vê triêu đi, phân ta, ta sinh ra với hai bản chât trong một hình 
hài. Ta không muôn làm vua. Ta sẽ đi tu làm ân sĩ. 


Thế là quỷ thọ giới tu hành với vị ân sĩ ấy. 
Sau đó thái tử đảnh lễ hai vị và trở về triều. 
+ 
Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ làm sáng tỏ thêm vấn đề này: 
32. A-lin thái tử anh hùng 
Nghiêng mình kính lê quỷ nhân hung tàn 
Thêm lán thoát nạn lên đàng 


Vê Kam-pi xứ, an toàn tâm thản. 


Khi thái tử về thành, bậc Đạo Sư giải thích cho dân trong thành cùng toàn thể hội 
chúng nghe những chuyện thái tử đã làm và ngâm vân kệ cuôi cùng: 


33. Từ thành thị đến thôn trang 
Nhán dân lũ lượt lên đàng chen chân 
Kìa! Đồng nô nức hô vang 

Ủy danh thải tử can tràng hùng anh 


40 


Tượng, xa ngắt nghễu đăng trình 
Đến ngài đánh lê, cung nghênh khải hoàn 


Vua nghe thái tử đã trở về liền đi ra ngoài đón ngài. Thái tử được đám đông hộ 
tông bước đên đảnh lê vua cha. Vua cha hỏi: 


- Này vương nhi, làm thế nào con thoát được ác quỷ kia? 
Ngài đáp: 


- Tâu phụ vương, vị đó chăng phải quỷ đâu. Chính là bào huynh của phụ vương, là 
bá phụ của conđây. 


Ngài liền kế mọi chuyện cho vua cha nghe và nói: 

- Vương phụ nên đi thăm bá phụ ngay. 

Vua lập tức ban lệnh khua trống lên rồi cùng đoàn tùy tùng lên đường đi thăm hai 
vị ân sĩ, vị ân sĩ trưởng kê lại đây đủ chi tiệt câu chuyện: hài nhi bị quỷ bắt đi ra 
sao. Thay vì ăn thịt, quỷ cái đem hài nhi về nuôi thành quỷ nhân. Vua và quỷ liên 
hệ máu huyết như thê nào. Vua liên bảo: 

- Này hoàng huynh, hãy về làm vua trị nước. 

- Xin cảm tạ Đại vương. Không được đâu. 

Vua lại nói: 


- Thế thì hoàng huynh đến ở trong vườn thượng uyên, ta sẽ cung cấp đủ bốn thứ 
vật dụng. 
Nhà ấn sĩ lại từ chối. 


Sau đó vua cho lập ngôi làng trên một ngọn núi, không xa nơi ân cư kia, xây hồ, 
trồng trọt, đất đai và đem một ngàn gia đình cùng nhiều của cải đến lập một ngôi 
làng lớn cùng ban bố thí cúng đường cho hai vị ân sĩ. Ngôi làng lớn dần thành thị 
trắn Cullakammàsadamma. Vùng có quỷ nhân được bậc Đại sĩ Sutasoma điều phục 
mệnh danh là thị trần Mahàkammàsadamma. 


+ 


41 


Bác Đạo sư chấm dứt Pháp thoại xong liễn tuyên thuyết các Thánh đề, và nhận 
điện Tiên thân: - Vào lúc kêt thúc các Thánh đê, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ 
mình đã đặc quả Dự Lưu- 


- Thời ấy, phụ Vương và mẫu hậu là hai thân trong hoàng tộc ngày nay, ẩn sĩ là 
Sàriputfa (Xó- lợi-phấU, quỷ nhân là Angulimàla; vương muội là Uppalavannà 
(Liên Hoa Sắc), hoàng hậu là mẹ của La-hấu-la và thái tử Alinasattu chính là Ta. 


*xw*% 


Chuyện thứ tư: Sức mạnh bắt khả tư nghị về sự nguyện cầu 


chân thật về công hạnh øiữ giới không sát sanh của con cá 
đầu đàn: cứu cả đàn cá thoát cảnh bị bây qua ăn thịt 

(Trích từ chuyện số 75. Chuyện Con Cá (Tiền thân Maccha) 

Nỗi sắm, Paj-ju-na..., 

Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Đạo Sư đã kể về cơn mưa do chính Ngài 
làm. Một thời, theo truyên thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô 
héo, chỗ này chỗ kia, ao hồ, bề nước đếu khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô 
cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc cạn. Rồi quạ, diễu hâu... đến, 


với mỏ như lưỡi giáo, mồ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vậy. 
Bậc Đạo Sư thấy cá rùa mặc nạn ấy, với từ tâm, ngài xúc động suy nghĩ: 


- Hôm nay, ta phải làm mưa. 
Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng 
T-kheo vây quanh, với uy nghỉ của một đúc Phật, Ngài đi vào thành Xá-vệ đề khát 


thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá-vệ trở vê, Ngài đi đến tỉnh xá 
đứng trên tầng cấp của hô Kỳ Viên, bảo Trưởng lão Ananda: 


- Này Ảnanda, hãy đem áo tắm đến đây. Ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viên! 
- Nhưng bạch Tì hế Tôn, hô Kỳ) Viên đã cạn nước. Chỉ có bùn côn lại. 
- Này Ananda, Phật lực rất lớn. Hãy đem áo tắm lại. 


Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sw, VỚI mỘI đâu áo quấn 
quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói: 


42 


- Ta sẽ tăm ở hồ Kỳ Viên. 


Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên chủ Để Thích trở 
thành nóng. Đề Thích từn hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liên cho gọi thản mưa 
thân máy và nói: 


- Này các thân, bậc Đạo Sư đứng trên tâng cấp chính, muốn tắm ở hồ Kỳ Viên, hãy 
cho mưa đồ xuông gáp thành một dòng, khấp tát cả nước Kosala. 


Vâng theo lời Đề Thích, thân mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào như mặc 
đồ lót, lấy một đám mây khác che thân, và hát lên bài ca dông tổ, vị ấy vụt ra ẩi, 
mặt hướng vê Š phương đồng. Ở phương đồng, khởi lên một đám mây lớn bằng sân 
đập lúa. Đám mây áy lớn dân lên cho đến bằng một trăm, một ngàn sân đập lúa, 
và nó làm sắm, làm chớp đồ nước xuống xứ Kosala như một dòng nước lớn. 


Cơn mưa không gián đoạn, và trong giây lát nước ngập đây hồ Kỳ Viên. Khi chạm 
đến tầng cấp cao nhất, thì nước đứng lại. Bậc Đạo Sư tắm trong hồ xong, mặc đôi 
y màu đỏ, buộc cải nịt thân, đắp đại y Thiện Thệ vào một bên vai. Với chung Tỷ- 
kheo vây quanh, ngài đi đến Hương phòng, ngôi trên Phật tọa được trang hoàng 
đẹp để, và khi chúng Tỷ-kheo làm xong phận sự, bậc Đạo Sư đứng dạy, từ trên 
tầng cấp châu báu của bảo tọa, Ngài khuyên giáo chúng Tỷ-kheo và cho họ giải 
tán. Rồi ngài vào Hương phòng, năm phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử. 


Vào buổi chiêu, khi chúng T -kheo tụ hội tại Pháp đường, họ nói đến sự thành tựu 
đức nhán nhục, từ bi, lán mán của bậc Đạo Sư: 

- Khi mùa màng bị khô héo, khi các hỗ đêu ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa gặp 
đau khô lớn, vì lòng thương xói muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng 
trên tầng cấp cao nhất của hỗ Kỳ Viên, và chỉ trong thời gian ngắn, làm mưa 


xuống khiến toàn xứ Kosala tràn ngập đông nước lớn, giải thoát đại chúng khỏi 
đau khổ về thân, về tâm rồi trở về tỉnh xá. 


Khi câu chuyện nói đến đó, bậc Đạo Sư từ Hương phòng đi ra, đến Pháp đường và 
hỏi: 


- Này các Tỷ-kheo, các ông ngồi họp lại ở đây, và đang bàn vấn đề gì? 


Khi nghe câu chuyện ấy, bậc Đạo Sư nói: 


43 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi 
mệt mỏi. Tì huỞ xưa, khi sanh làm thu vật, khi làm vua loài cả, Nhự Lai cũng đã làm 
frởi mưa rồi. 


Nói vậy xong, bậc Đạo Sư kế câu chuyện quả khứ. 


x 


Thuở trước, trong nước Kosala, ở Xá-vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chăng 
chịt những cây leo. Bô-tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây quanh sông tại đấy. 
Giống như nay Vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô 
héo: các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. Trong hồ này, các con cá 
mắc cạn trong bùn, ẩn núp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mồ chúng với 
cái mỏ đem chúng lên và ăn chúng. 


Bồ-tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: "Ngoài ta ra, không một ai khác có 
thê cứu chúng thoát khỏi cảnh khô này. Ta hãy làm một hạnh nói lên. Sự thật, 
khiên trời mưa, và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khô phải chêt này". 


Rẽ bùn đen ra làm hai, Bô-tát đi lên, đó là một con cả lớn, đen đủi với bùn, như 
một cái hộp làm băng lõi cây mun. Bô-tát mở mặt như hòn ngọc được rửa sạch, 
nhìn lên trời, và nói với PaJjuna, vua chư Thiên: 





 mmzazszsasaesswœn 





Như vậy Bồ-tát bảo Pajjuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại 
chúng khỏi đau khô vì phải chêt. Và khi mạng chung, Bô-tát đi theo nghiệp của 
mình. 


44 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Thuở trước, 
khi sanh làm con cá, Ta cũng đã làm trời mưa rồi. 


Sđu khi kể lại pháp thoại này, bác Đạo Sư kết hợp hai câu chuyện và nhận điện 
Tiên thân như sau: 


- Thời ấy, đàn cả là hội chúng đức Phật, vua chư Thiên Pajjuna là Ìnanda, và vua 
loài cá là Ta vậy. 


*k*x% 


Chương II Công đức lành của Chân thật và 
Quả báo xấu của hư dối 

Chuyện thứ năm: Hai người buôn ghè nước 

(Trích từ chuyện số 3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija) 


Thuở xưa năm kiếp về trước, Bồ-tát ở trong nước Seri, làm nghề đi buôn ghè bát 
và được gọi là Serivan. Serivan cùng với một người lái buôn bán ghẻ bát tham lam 
khác, vượt qua con sông Talavaha đi vào thành Andhapura, phân chia những 

con đường trong thành, bán hàng hóa của mình tại con đường đã được phân chia. 
Còn người kia nhận con đường phần mình. Trong thành Ấy, có một gia đình triệu 
phú bị sa sút. Tất cả con trai, anh, em và tài sản đều bị mất sạch. Những người 
sông sót là một người con gái và một bà nội, cả hai bà cháu sông băng nghề làm 
thuê cho các người khác. Nhưng trong nhà có một cái bát bằng vàng, xưa kia 
người đại triệu phú dùng để ăn cơm. Bát ấy lâu ngày bị quăng vào giữa các chén 
bát khác không được dùng đến và bụi nhớp dính đây. Họ không biết cái bát ấy 
băng vàng. Lúc bấy giờ, người lái buôn tham lam kia, đang vừa đi vừa rao: 


- Hãy lấy ghè nước, hãy lẫy ghè nước. 
Và đến cửa ngôi nhà. Người con gái thấy kẻ ấy liền nói với bà nội: 
- Thưa bà, hãy lẫy cho con một đồ trang sức. 


45 


- Này con thân, chúng ta rất nghèo, đem đối cái gì để lấy ghè nước? 

- Có một cái bát không giúp ích gì cho chúng ta. Hãy đem cái này đổi lấy ghè. 

Bà cho gọi người lái buôn, lây ghế mời ngồi, đưa cái bát cho kẻ ấy và nói: 

- Này ông, hãy lấy vật này và đối cho chị một chút gì. 

Người lái buôn cầm bát suy nghĩ: "Bát này có thể bằng vàng", xoay bát trên tay, 
cạo một đường với một cây kim sau lưng bát, biêt được bát băng vàng, kẻ ây nghĩ: 
"Không cân cho những người này một cái gì cả, ta sẽ lây cái bát", bèn nói: 

- Vật này mà giá bao nhiêu? Giá của nó không đáng nửa đồng xu. 


Kẻ ấy quăng bát xuống đất, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bỏ đi. Bấy gIỜ, giữa hai người 
lái buôn có sự thỏa thuận rằng khi một người đã vào con đường rôi bỏ đi, người kia 
có thể vào con đường ấy được. Vì thế Bồ-tát đi vào con đường ấy, rao hàng: 


- Ai lẫy ghè nước không? 

Và đi đến cửa ngôi nhà ấy. Cô con gái nói với bà nội như trước. Bà nội nói với cô: 
- Này con thân, người lái buôn đến trước đã quăng bát xuống đất và bỏ đi, nay 
chúng ta có thê cho cái gì đê lây được? 

- Thưa bà, người lái buôn kia ăn nói thô ác. Còn người này có dáng mặt dễ 
thương, ăn nói dịu dàng. Rât có thê người này nhận lây. 

- Vậy hãy gọi họ lại. 

Cô gái gọi người này lại. 

Khi vị này vào nhà và ngồi, họ đưa cái bát cho xem. VỊ này biết cái bát là bằng 
vàng liên nói: 

- Thưa mẹ, cái bát này đáng giá trăm ngàn đồng tiền vàng. Tôi không có trong tay 
tôi hàng hóa giá trị băng cái bát này. 

- Này ông, người lái buôn đi đến trước nói răng cái này không đáng giá nửa đồng 
xu, đã quăng bát xuông đât bỏ đi. Nay bát này nhờ công đức của ông, trở thành 


băng vàng. Vậy chúng tôi cho ông cái bát này. Hãy cho chúng tôi một chút ít thứ 
øì, lây cái bát và ra đi. 


46 


Lúc đó Bồ- tắt có trong tay tám trăm đồng tiền vàng và hàng hoá trị giá năm 
trăm đồng tiền vàng, liền đem cho tất cả và nói: 


- Hãy cho tôi giữ lại cái cân, cái giỏ và tám đông tiên vàng. 

Sau khi xin như vậy rôi, ngài câm lây cái bát và ra đi. Ngài đi mau đên bờ sông, 
cho người chủ thuyên tám đồng tiên và leo lên thuyên. Khi ây, người lái buôn tham 
lam trở lại và nói: 

- Hãy đem cái bát ra đây, ta sẽ cho các người một ít thứ gì. 

Nhưng bà già măng lại kẻ ây: 


- Chú cho rằng cái bát bằng vàng của chúng ta trị giá một trăm ngàn đồng lại 
không đáng giá nửa đông xul 






Nghe nói như vậy, kẻ ấy than: 


- Ta đã mắt đi cái bát bằng vàng trị giá một trăm ngàn đồng tiền vàng rồi. Nó thật 
là tên ăn cướp đã hại ta. 


Người lái buôn tham lam ấy sanh khởi ưu tư sầu muộn, không thể tập trung tâm trí, 
trở thành điên loạn, tự tay vung vãi đồng tiền vàng và hàng hóa trước cửa nhà ấy, 
quăng bỏ áo mặc, áo choàng, và tay câm cán cân như cái gậy đi theo con đường 
của Bồ-tát, đến bờ sông. Thấy Bồ-tát đã đi qua sông, kẻ ấy liều kêu: 


- Hõi bạn lái đò, hãy quay lại. 
Nhưng Bồ-tát ngăn chận và nói: 
- Đừng quay lại. 


Thây Bô-tát dân dân đi xa, sâu muộn ưu tư của kẻ ây khởi lên, quả tim nóng ran, 
máu nóng trào ra miệng và quả tim ấy bị nứt ra như bùn dưới đáy của một bề nước. 





Sau khi kế hai câu chuyện và kết hợp chúng với nhau, bậc Đạo Sự nhận diện Tì yên 
thân: 


- Thời ấy, người lái buôn ngu sỉ là Đề-bà-đạt-đa, côn người lái buôn hiện trí là 1a 
vậy. 


-0ooOoo- 
Chuyện thứ sáu: Vua nói dối bị quả đất nuốt chửng 
(Trích từ chuyện số 422. Chuyện Quốc Vương Ceti (Tiền thân Cetiya) 
Công lý tốn thương gây hiểm họa..., 


Bậc Đạo Sư kế chuyện này rong lúc trú tại Kỳ Viên về việc Tỷ-keo Devadatta (Đề- 
bà-đạt-đa) bị quả đất nuốt sống. 


Một ngày kia, Tăng chúng bàn luận trong Chánh Pháp đường về cách Devadatta 
nói dồi nhưự thê nào rồi bị chừn sâu vào lòng đát và đọa vào ngục Avici (Vô giản). 
Bậc Đạo Sự bước vào và khi nghe đê tài thảo luận áy, Ngài bảo: 


- Đây không phải lần đầu kẻ ấy chìm sâu vào lòng đất. 


Rôi Ngài kê câu chuyện đời xưa. 


Ngày xưa khi trong thời tôi sơ khai, có vị vua mệnh danh Mahàsamata với thọ 
mạng kéo dải một a-tăng-kỳ (asnkheyya) kiếp. Vị vương tử tên Roja, vị này lại 
sinh con trai là Vararoja và kế tiếp đó là Kalyàna, Varakalyàna, Uposatha, 
Mandhàtà, Varamandhàtà, Cara, Upacara, còn được gọi là Apacara. 


Vua này trị vì quốc độ Ceti, ở kinh đô Sotthivati, có đấy đủ tứ thần thông: vua có 
thể đi trên trời, hoặc bay qua không gian, có bốn Thiên thần ở bốn phương bảo vệ 
vua với kiếm tuốt trần, thân hình vua tỏa mùi hương chiên-đàn, và miệng vua tỏa 
mùi hương sen. 


Thời ấy vị tế sư hoàng gia tên là Kapila. Em trai của vị Bà-la-môn này là 


Korakalamba, được học chung thầy với vua. Thời Apacara còn là vương tử, đã hứa 
sẽ phong Korakalamba làm tê sư hoàng gia khi nào mình lên ngôi. 


48 


Khi vua cha băng hà, vương tử lên ngôi song không thể đưa Kapila ra khỏi chức vụ 
tế sư 'hoàng gia được, và khi tế sư Kapila đến châu vua, vua vẫn bày tỏ nhiều đặc 
ân đối với vị ấy. Vị Bà-la-môn ấy quan sát điều này và nhận xét rắng một vị vua 
thường trị nước hoàn hảo nhất cùng với các quần thần đồng tuổi tác, còn chính ông 
có thể xin cáo quan về làm ân sĩ, nên đã trình: 


- Tâu Đại vương, nay lão thân đã già cả, lão thân có một con trai ở nhà, xin Đại 
vương phong cho nó làm tê sư hoàng gia và lão thân sẽ trở thành ân sĩ. 


Ong được vua châp thuận phong con trai mình làm tê sư hoảng gia, sau đó ông đên 
ngự viên sông đời ân sĩ, đạt được các Thăng trí và ở gân con tra. 


Còn Koralambaka cảm thấy căm hận anh mình vì ông đã không trao cho mình 
chức vị tê sư khi trở thành ân sĩ. Một hôm, vua nói chuyện thân mật với 
Koralambaka: 

- Này Koralambaka, Hiền hữu không làm tế sư hoàng gia ư? 

- Tâu Đại vương không, huynh trưởng của thần xếp đặt việc ấy. 

- Thế lệnh huynh chăng trở thành ân sĩ rồi sao? 

- Tâu vâng, song gia huynh đã đề chức vụ ấy cho con mình. 

- Thế thì hiền hữu hãy lo sắp xếp việc ấy. 


- Tâu Đại vương, thần không thể đặt gia huynh qua một bên rồi nhận lấy chức vụ 
do cha truyền con nối ấy. 


- Nếu vậy, ta sẽ làm hiền hữu thành vị trưởng tế sư và vị kia làm phụ tá cho hiền 
hữu. 

- Tâu Đại vương, bằng cách nào? 

- Bằng cách nói dối. 

- Tâu Đại vương, thế Đại vương không biết gia huynh là pháp thuật sư cao cường 
có đại thân lực ư? Gia huynh sẽ dùng huyền thuật đánh lừa Đại vương, làm cho 


bôn vị Thiên thân biên mật, rôi làm cho một mùi hôi thôi xông ra từ thân thê và 
miệng Đại vương, lại làm cho Đại vương rơi từ trời xuông đât và Đại vương sẽ bị 


49 


quả đất nuốt sông, vì thế Đại vương không thể hành động theo lời nói đối kia được 
đâu. 


- Đừng lo gì, ta sẽ sắp xếp việc này. 

- Tâu Đại vương, khi nào Đại vương thực hiện điều này? 
- Vào thứ bảy kể từ đây. 

Chuyện này lan truyền khắp kinh thành: 

Con trai vị tế sư nghe chuyện này liền nói với cha: 


- Thưa cha, dân chúng bảo đức vua sắp nói dôi đê làm cha thành con thứ rôi giao 
chức vụ của cha cho chú con. 


- Này con, đức vua sẽ không thê nói dôi đê tước đoạt địa vị này của ta đầu. Đức 
vua sắp thực hiện điêu này vào ngày nào? 


Họ bảo ngày thứ bảy kể từ đây 
Hãy báo cho cha biệt khi đến thời điểm áy. 


Vào ngày thứ bảy, một đám đông tụ tập trong sân châu ngồi theo hàng hàng lớp 
lớp hy vọng thây lời nói dôi. VỊ tê sư trẻ đi báo tin cho cha. Vua chuân bị lê phục 
đây đủ xong, xuât hiện ở khoảng không trên sân châu giữa đám đông. 


Vị ẫn sĩ bay qua không gian, trải tọa cụ băng da trước mặt vua, ngôi trên đó giữa 
không gian và hỏi: 


- Tâu Đại vương, có thật là Đại vương muốn nói dối làm người em thứ thành anh 
trưởng và g1ao chức vụ cho người ây? 


- Thưa Tôn sư, trẫm đã làm như vậy. 


Sau đó, vị ân sĩ khuyên giáo vua: 


- Tâu Đại vương, lời nói dối là một cách phá hoại tàn khốc các đức tính tốt đẹp, nó 
tạo tái sinh vào bôn ác đạo, một vị vua nói dôi sẽ tiêu diệt công lý, và vì phá hủy 
công lý, chính vua ây cũng bị tiêu diệt. 
Rồi ngài ngâm vần kệ đầu: 
1. Công lÿ tốn thương gây hiểm họa, 
Sẽ đến bù với giả tai ương, 
Vậy đừng làm tôn thương công lÿ, 
Sợ hiểm nguy ào đên Đại vương. 
Ngài lại khuyến giáo vua nhiều hơn nữa: 
- Tâu Đại vương, nếu Đại vương nói dối, bốn pháp thần thông sẽ biến mắt. 
Rồi Ngài ngâm vần kệ thứ hai: 
2. Thân lực xa lìa kẻ vọng ngôn, 
Miệng môm hồi thôi đảng kinh hôn, 
Bước chân không vững trong trời đát, 
Bát cư kẻ nào đáp đôi gian. 
Nghe vây, vua lo sợ nhìn Korakalambaka. Vị ấy bảo: 


- Tâu Đại vương đừng sợ, thần đã chăng tâu Đại vương như vậy từ đầu sao? 


Và tiếp theo những lời lẽ tương tự như vây. Mặc dù đã nghe Kapila nói như vậy, 
vua vân tuyên bô câu xác định: 


- Thưa Tôn sư, ngải là em thứ, còn Korakalambaka là anh trưởng. 


Ngay lúc vua vừa thôt ra lời nói dôi này, bôn Thiên thân bảo các vị không muôn hộ 
trì một người dôi trá như vậy nữa, liên ném kiêm dưới chân vua và biên mật. 


Miệng vua bốc mùi thối như trứng hư vỡ tung tóe và thân thể vua như ống cống 
mở nắp. Rôi từ trên không rớt xuông, vua đứng trên đât, như thê cả bôn thân lực 
đêu biên mât. VỊ tê sư bảo: 


- Tâu Đại vương, đừng sợ, nêu Đại vương nói thật, thân sẽ phục hôi mọi sự cho 
Đại vương. 


Rôi ngài ngâm vân kệ thứ ba: 


51 


3. Lời thật cùng bao pháp thuật thần, 
Đại vương hôi phục được toàn phán, 
Côn lời nói đôi giam ngài mãi 
Tại đát Ce-H, đên tận cùng. 

Ngài lại nói: 


- Tâu Đại vương, hãy xem: Bôn thân lực của Đại vương biên mât vì nói dôi 
lân đâu, xin Đại vương suy xét lại, vì bây giờ vân còn có thê phục hôi chúng. 


Nhưng vua đáp: 
- Đại sư muốn đánh lừa trẫm về việc này. 
Vừa nói dối lần thứ hai như vậy, vua liền bị lún ngay xuống đất đến mắt cá chân. 
Vị Bà-la-môn một lần nữa lại nói: 
- Xin Đại vương hãy suy nghĩ kỹ. 
Rồi Ngài ngâm vần kệ thứ tư: 
4. Hạn hán vào thời phải đồ mưa, 
Và mưa trút xuông lúc mùa khô, 
Khi người nào cô tình gian dối, 
Đối đáp vọng ngôn để hại ta. 
Rồi ngài lài nói thêm một lần nữa: 
- Do Đại vương nói đối, Đại vương bị lún vào mặt đất đến tận mắt cá chân, vậy xin 
đại vương suy xét kỹ. 
Rồi Ngài ngâm vần kệ thứ năm: 
9. Lời thật cùng bao Pháp thuật thân, 
Đại Vương hồi ¡ phục được toàn phản, 


Còn lời nói dối chôn ngài xuống 
Tại đất Ce-ti mãi tới cùng. 


Nhưng lần thứ ba, vua nói: 


- Tôn giả là em thứ và Korakalambaka là anh trưởng. 


52 


Vừa nói lời dôi trá này, vua lại bị lún dân vào mặt đât đên tận đâu gôi. Một lân 
nữa, vị Bà-la-môn nói: 


- Xin Đại vương suy xét lại. 
Rồi Ngài ngâm vần kệ: 


6. Người lưỡng thiệt này, hỡi Đại vương, 
Cũng như con rắn lắm mưu gian, 

Người nào vẫn cố tình lừa dối 

Đối đáp những lời chẳng thật chân. 


7. Lời thật cũng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hồi ¡ phục được toàn phản, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống 

Tại đất Ce-ti mãi chẳng ngừng. 


Rồi Ngài còn nói thêm: 

Ngay bây giờ mọi sự vẫn có thê được phục hồi. 

Vua chẳng quan tâm đến lời ngài, vẫn lặp lại lời nói dối lần thứ tư: 

- Thưa Tôn giả, ngài là em thứ, và Korakalambaka là anh trưởng. 

Vừa thốt lời này, vua bị chìm ngập đến tận hông. VỊ Bà-la-môn lại bảo: 
- Xin Đại vương hãy suy nghĩ kỹ. 

Rồi Ngài ngâm vần kệ: 


§. Kẻ ấy như con cả, Đại VƯƠN, 
Sẽ không có lưỡi ở trong môm, 
Người nào vẫn cố tình gian dối, 
Đối đáp những lời lẽ vọng ngôn. 


9. Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hồi ¡ phục được toàn phản, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống 

Tại đất Ce-ti mãi chẳng ngừng. 


53 


Lần thứ năm vua lặp lại lời nói dối, và ngay đó bị chìm sâu xuống tận rốn. Vị Bà- 


la-môn một lần nữa kêu gọi vua xét kỹ và ngâm hai vần kệ: 


10. Kẻ ấy chỉ sinh được gái thôi, 
Sẽ không sinh được một con trai, 
Kẻ nào vẫn cố tình gian dối 
Đối đáp vọng ngôn ở giữa đời. 


T1. Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại Vương hồi ¡ phục được toàn phản, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống 

Tại đất Ce-ti mãi chẳng ngừng. 


Vua cũng không quan tâm, cứ lặp lại lời nói dôi lân thứ sáu và chìm xuông tận 
ngực. VỊ Bà-la-môn kêu gọi khân thiêt một lân nữa và ngâm hai vân kệ: 


12. Bây con không ở với người kia, 
Ở khắp mọi nơi chúng chạy xa, 
Người vẫn cố tình ưa nói dối, 

Đáp lời hỏi với dạ gian tà. 


13. Lời thật cùng bao pháp thuật thân, 
Đại vương hồi ¡ phục được toàn phản, 
Còn lời nói dối chôn ngài xuống 

Tại đất Ce-ti mãi chẳng ngừng. 


Do thận cận ác băng hữu, vua xem thường các lời trên và nói dôi lân thứ bảy. 
Sau đó mặt đât há miệng ra và lửa địa ngục Avìc1 bùng lên kéo vua xuông. 


14. Chuyện kế bị truyền bởi trí nhân, 
VỊ vua từng bước giữa không trung, 
Chìm thân, bị nuốt vào lòng đất 
Ngay đúng ngày quy định số phần. 


15. Vậy trí nhân không thể tán đồng 
Dục tham xuất hiện ở trong lòng, 
Người nào ly dục, tâm thanh tịnh, 
Lời nói sẽ luôn giữ vững vàng. 


Đây là hai vần kệ phát xuất từ Trí tuệ Tối thắng của đức Phật. 


54 


Quân chúng kinh hãi bảo nhau: 


- Quốc vương Ceti phỉi báng bậc hiền nhân và nói đối nên đã bị đọa vào ngục 
Avicl. 

Năm vị vương tử của vua đến gặp vị Bà-la-môn và nói: 

- Xin Tôn sư giúp chúng đệ tử. 

VỊ Bà-la-môn đáp: 

- Phụ vương của các vị đã hủy diệt Chân lý, nói dối và phỉ báng hiền nhân: do vậy 
ngài đã vào hỏa ngục Aviìci. Nêu công lý bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt lại ta. Các vị 
không được cư trú tại đây nữa. 

Ngài lại bảo vị thái tử: 

- Này Điện hạ thân yêu, Hãy rời kinh thành bằng công Đông và tiếp tục đi thắng, 
chàng sẽ thây một vương tượng toàn trăng năm phủ phục, thân chạm vào mặt đât ở 
bảy chô: hai ngà, VÒI, và bôn chân. Đó là dâu hiệu đê chàng dựng kinh và cư trú tại 
nơi ây. Tên kinh đô ây sẽ là Hatthipura (Tượng Thành) 

Ngài bảo vương tử thứ hai: 

- Điện hạ rời đây bằng công Nam và đi thăng đến khi thấy một vương mã thuần 
bạch, đó là dâu hiệu đê chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ây. Kinh đô ây sẽ 
được gọi là Assapura (Mã Thành). 

Ngài bảo vương tử thứ ba: 

- Điện hạ rời đây bằng công Tây và đi thắng tới khi thấy một sư tử có bờm, đó là 
dâu hiệu đê chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ây. Kinh đô ây sẽ được gọi là 
Sìhapura (Sư Thành). 

Ngài bảo vị vương tử thứ tư: 

- Điện hạ rời đây bằng cổng Bắc và đi thắng cho đến khi thấy một bánh xe làm 
toàn băng ngọc, đó là dầu hiệu đê chàng dựng kinh đô và cư trú tại nơi ây. Kinh 


thành ấy sẽ được gọi là Uttarapancàla (Thượng Luân Thành). 


Ngài bảo vị vương tử thứ năm: 


55 


- Điện hạ không thể ở đây. Vậy hãy xây một đên thờ lớn trong kinh thành này, 
Tôi đi vê phía Tây bác, và đi thăng cho đên khi thây hai ngọn núi đập vào nhau gây 
tiêng động "daddara”", đó sẽ là dâu hiệu đê chàng dựng kinh đô và cư trú nơi ây. 
Thành ây sẽ được gọi là Daddarapura (Thành Daddara). 
Cả năm vương tử đều ra đi, theo các dấu hiệu kia dựng kinh đô và an trú ở đó. 

+ 


Khi Pháp thoại chấm dứt, bậc Đạo Sư bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, đây không phải là lần đầu Devadata nói đối và bị chìm vào 
lòng đất. 


Rồi ngài nhận diện Tì ¡ên thân: 
- Thời ấy vua Ceti là Devadatta và Bà-la-môn Kaplla là Ta. 


-ooOoo- 


Chương III - Sức mạnh chân thật của 
những điêu kín nhiệm và nguyện câu 
chân lý 

Chuyện thứ bảy: sức mạnh chân thật của những lời nguyện 
cầu từ những điêu thâm kín riêng tư 


(Trích từ chuyện số 444. Câu Chuyện Hắc Nhân Dipàyana (Tiền thân 
Kanhadipàyana) 


Báy ngày tâm trí được thong dong... 
Chuyện này bác Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một T }-kheo thối thất. 


Hoàn cảnh này sẽ được giải thích trong T' lên thân Kusa (số 531). Khi bậc Đạo Sư 
hỏi lời đôn ây có đúng không và vị Tỷ-kheo áy đáp là đúng, thì ngài bảo: 


56 


- Này Tỷ-kheo, thuở xưa trước khi đức Phật xuất hiện ở đời, các bậc trí nhân, ngay 
cả những vị hành trì một nếp tu tập không theo Chánh pháp, trong suốt hơn năm 
mươi năm bước đi trong Thánh hạnh mà không thích thú nhiệt tâm, song vì bản 
tính thận trọng khôn ngoan, nên không bao giờ nói cho ai hay biết là các ông đã 
thối thất. Còn nay tại sao ông đã hành trì Giáo pháp của Ta đưa đến giải thoát, và 
ông đang đứng trước mặt một đức Phát Tì hế Tôn như Ta, sao ông dám bộc lộ sự 
thối thất của ông trước bồn hàng đệ tử? Tại sao ông không giữ được tính thận 
trọng e đè? 


Nói xong, Ngài kê một chuyện đời xưa. 


Ngày xưa, trong quốc độ Vamsa, một vị vua trỊ vì tại Kosambi mệnh danh là 
Kosambika. Thời ấy có hai vị Bảà-la-môn ở một thị trấn kia, mỗi vị đều có tài sản 
tám trăm triệu đồng và là bạn thân thiết của nhau, cả hai ông, sau khi đã nhận thức 
sự tai hại của tham dục, và đã phân chia của cải ra để bố thí, liền từ bỏ thế tục ngay 
giữa tiếng than khóc của nhiều người thân, khởi hành về phía Tuyết Sơn, dựng am 
ân sĩ ở đó cho mình. Tại chốn ấy trong năm mươi năm liền, hai vị sống đời ân sĩ, 
nuôi thân bằng trái cây, củ rừng mà hai vị tình cờ kiếm được; song các vị không 
thể nào chứng đắc Thiền định. 


Sau năm mươi năm ấy đã trôi qua, các vị đi du hành qua vùng quê xin muối và đồ 
gia vị, lại đến vương quốc Kàsi. Trong một thị trấn của quốc độ này có một gia chủ 
tên là Mandavya, đã từng là một thân hữu tại gia ngày trước của ân sĩ Dìpàyana. 
Hai vị liền đi đến thăm ông Mandavya này; vừa trông thấy hai vị, ông chủ nhà vô 
cùng thích thú, liền xây cho hai vị một am tranh, cung câp đây đủ mọi loại vật 
dụng cần thiết của cuộc sông ân sĩ. Hai vị ở đó ba bốn mùa, rồi từ giã ông, tiến về 
Ba-la-nai, tại đây hai vị vào ở trong nghĩa địa trồng toàn cây Atimuttaka. Khi 
Dipàyana đã ở đó một thời gian như ý muốn, ngài trở về nơi người bạn xưa lần 
nữa; còn Tôn-giả Mandavya, ấn sĩ kia, vẫn ở chỗ cũ. 


Lúc bây giờ, một ngày kia có tên đạo tặc gây cướp bóc trong thị trấn, và trở về từ 
nơi ây cùng một sô của cải cướp được. Các gia chủ, lính canh, chạy ra cùng la to 
"kẻ trộm” và kẻ trộm bị các người này đuổi gấp, đã thoát thân qua một ống công và 
trong lúc đang chạy quanh gần nghĩa địa, gã làm rơi gói đồ ở cửa nhà lá của vị ân 
sĩ ấy. Khi các chủ nhà thấy gói này, đồng kêu to: 


¬ À đồ khốn kiếp! Anh là quân trộm cướp ban đêm, còn ban ngày anh đi quanh 
quân giả dạng tu hành. 


57 


Rôi vừa phỉ báng, vừa đâm đá, họ đem vị này vào yêt kiên vua. 
Vua không bảo điêu tra gì cả mà chỉ nói: 
- Dân nó đi ra và đóng cọc vào nó. 


Họ đem ông đến nghĩa địa, đặt ông vào cái cọc bằng gỗ cây keo. Song cây cọc 
không chịu đâm qua thân của vị ấn sĩ, kế đó họ mang vào cái cọc khác, song cái 
này cũng không đâm thủng ông, kế đó là cái cọc sắt, cũng không thể đâm thủng 
thân ông được. Ông tự hỏi hành động nào trong quá khứ của mình đã gây nên sự 
việc này, liền quan sát quá khứ, trong tâm ông khởi lên tri kiến về các đời trước, 
nhờ vậy nhìn lại quá khứ, ông thấy những việc đã làm từ lâu, đó chính là việcđâm 
thủng một con ruôi trên một mảnh gỗ mun. 


Chuyện kề rằng trong một đời trước, ông là con trai một người thợ mộc. Một bữa 
nọ, cậu đi đến chỗ người cha thường đốn cây và cậu đã dùng một mảnh gỗ 

mun đâm thủng một con ruồi như thể đóng cọc vào nó. Chính ông phát giác ra tội 
ác kia vào giờ phút nguy kịch này. Ông nhận thức rằng không thể nào thoát khỏi ác 
nghiệp cũ được, nên bảo đám quân hầu của vua: 


- Nêu các ông muôn đóng cọc ta, hãy lây cái cọc băng gỗ mun. 


Họ làm theo, và đóng cọc vào vị ây xong, họ đê lại một tên quân canh giữ vị ây và 
ra đi. 


Bọn lính canh từ một nơi ân nắp quan sát mọi việc xảy ra cho vị ấy. Lúc bấy giờ, 
Dipàyana suy nghĩ: "Ta đã gặp đạo hữu của ta cách đây lâu rôi", liên muôn đi tìm 
bạn. Khi nghe tin bạn đã biđóng cọc treo lên suôt ngày bên vệ đường, ông liên đi 
đên đứng bên bạn và hỏi bạn đã làm gì. 

- Chăng làm gì cả. Vị ấy đáp. 

VỊ kia lại hỏi: 


- Thê hiên hữu, ta chăng thây sân hận gì những kẻ đã bắt ta, cũng chăng hiêm hận 
vua; chăng có nôi oán hờn nào trong tâm ta cả. 


- Nếu quả vậy, thì bóng mát của một vị đức độ như thế này cũng đủ đem lại an lạc 
cho đời ta rôi. 


58 


Cùng với những lời này, ông ngồi xuống cạnh cây cọc. Từ thân của Mandavya rơi 
xuông vài giọt máu trên thân người bạn. Vì chúng rơi xuống làn đa vàng óng và 
khô đi như thể các chấm đen trên đó, khiến cho ông có tên Kanha hắc nhân 
Dipàyana từ đó về sau. Và ông cứ ngồi yên tại chỗ suốt đêm. 


Ngày hôm sau, bọn quân canh đến kế mọi chuyện với vua, ngài bảo: 
- Ta đã hành động quá hấp tấp. 


Rôi vua vội vã đên nơi, hỏi Dipàyana chuyện gì đã khiên ông ngôi bên cây cọc. 
Ông đáp: 


- Tâu Đại vương, thân ngồi đây để canh bạn. Nhưng xin cho biết người này đã làm 
gì, hay bỏ dở việc gì chưa làm, mà Đại vương đôi xử như vậy? 


Vua giải thích là vấn đề chưa được điều tra. Vị kia đáp: 


- Tâu Đại vương, một vị vua phải hành động cần trọng; một người thế tục phóng 
túng, ham mê dục lạc là điêu không hay v.v... 


Và ông còn khuyên cáo nhà vua thêm những việc tương tự như thê nữa. 


Khi vua thấy Mandavya vô tội, ngài ra lệnh nhồ cọc lên. Nhưng dù bọn chúng gắng 
hệt sức, cũng không nhô lên được. Mandavya bảo: 


- Tâu Đại vương, thân phải chịu mang sự ô nhục này là do một lôi lâm đã phạm 
thời xa xưa, nên không thê nào nhô cọc ra khỏi thân này được. Song nêu Đại 
vương muôn cứu mạng thân, xin bảo đem đên cái cưa, xẻ cái cọc ngang sát lớp da. 


Vua bảo làm như thế; nên phần cây cọc nằm trong thân ông vẫn còn đó. Vì chuyện 
kể rằng trước Kia có lần ông cằm một viên kim cương nhỏ đâm thủng ô ống mật của 
một con ruôi nọ đề nó khỏi chết, cho đến lúc nó tận số. Nhờ vậy ông cũng không 
chết luôn. Chuyện kề như thế. 


Còn nhà vua đảnh lễ hai vị ân sĩ, xin thứ lỗi, rồi đem hai vị vào trú ngụ trong ngự 
viên, và chăm sóc hai vị tại chỗ ấy. Cũng từ đó, Mandavya được gọi là "Mandavya 
mang-cái-cọc”, cứ sống ở nơi này gần gũi nhà vua. Phần Dipàyana, sau khi chữa 
lành vết thương cho bạn xong, lại trở vê với bạn xưa là gia chủ Mandavya. Khi gia 
nhân nhận thấy vị này đi vào am thất cũ, liền đi báo với gia chủ. Ông chủ nghe tin 
lòng rất hoan hỷ, cùng với vợ con đem nhiều hương liệu, tràng hoa, dầu,đường đi 


59 


đến am thất, đảnh lễ DÌpàyana, rửa chân và xoa dầu thơm cho vị này xong, đem 
mời nước uống và ngồi lắng nghe câu chuyện ấn sĩ Mandavya mang-cây-cọc. 


Bây giờ con trai của gia chủ là nam tử Yannadatta, đang chơi đùa với quả cầu ở 
Cuôi mái hiên. tại đó, có một con rắn trong một ổ kiến. Trái cầu của cậu trai bị ném 
xuống đất, chạy tọt vào lỗ kiến kia và rơi nhằm con răn. Vì không biết sự này, cậu 
thò tay vào lỗ. Con rắn tức giận căn tay cậu, khiến cậu ngã xuông bắt tĩnh vì 

nọc độc của răn quá mạnh. Sau đó cha mẹ cậu thấy con bi răn cắn, liền nâng con 
dậy đem đến vị ân sĩ kia, đặt cậu nằm dưới chân vị này và nói: 


- Thưa Tôn giả, các bậc tu hành thường biết các cây thảo dược và bùa chú, xin Tôn 
giả chữa trị cho con chúng tôi. 


- Ta đâu biết gì về thảo dược, ta chăng làm nghề y sĩ bao giờ. 


- Thưa Tôn giả, ngài là bậc tu hành xin thương xót thằng bé này và thực hiện một 
lời Nguyện câu Chân thật. 


- Được lắm - vị ân sĩ đáp - ta sẽ thực hiện một lời Nguyện cầu Chân thật. 
Rồi vừa đặt đặt lên đầu Yannadatta, ông vừa ngâm vần kệ đầu: 


1. Bảy ngày tâm trí thật thong dong, 
Thanh tịnh sống đời ước lập công, 
Từ đó năm mươi năm ẩn dậi, 

Chu tâm ta bộc bạch lời chán, 

Nơi đây ta sống dù không muốn, 
Lời thật này mong tạo phước án, 
Khiến nọc độc không còn hiệu lực, 
Cậu trai này sẽ tỉnh lên dân. 


Chẳng bao lâu khi lời Nguyện cầu Chân thật này được thực hiện, thì chất độc 
phóng ra từ ngực của Yannadatta và chui xuông đât. Cậu bé mở mắt nhìn cha mẹ 
và kêu: 

- Mẹ ơi! 


Rôi cậu quay người năm 1m. Lúc ây Hăc nhân Dìpàyana bảo người cha: 


- Này, ta đã dùng hết khả năng của ta, nay đến thời bạn dùng khả năng của mình đi. 


60 


Người cha đáp: 
- Vậy tôi sẽ thực hiện lời Nguyện cầu Chân thật. 
Rồi vừa đặt tay lên ngực con trai, ông vừa ngâm vần kệ thứ hai: 

2. Chẳng chút quan tâm vật cúng dường 

Ta đem đãi mọi khách qua đường, 

Song người hiên trí chưa hê biết 

Ta đã tự kiêm chê bản thán, 

Dù bồ thí, ta lòng miên cưỡng, 

Cấu mong lời thật tạo hông ân, 

Làm cho nọc độc thành vô hiệu, 

Thăng bé này đây được tỉnh dán. 
Sau khi ông thực hiện lời Nguyện cầu Chân thật này, từ lưng cậu bé nọc độc xuất 
ra và chui xuông đât. Cậu ngôi dậy, nhưng chưa thê đứng lên được. Lúc ây người 
cha bảo người mẹ: 


- Này phu nhân, ta đã dùng hết khả năng của ta, bây giờ chính bà dùng năng lực 
của mình phát nguyện Lời Chân thật đê làm cho con bà đứng lên và đi được. 


Bà vợ đáp: 


- Tôi cũng có một sự thật muôn nói ra, nhưng trước mặt quí vị tôi không thê 
nói được. 


Ông bảo: 
- Này phu nhân, hãy dùng hết mọi phương cách làm cho con ta bình phục. 
Bà đáp: 
- Thế thì tốt lắm. 
Và lời Nguyện cầu Chân thật của bà được đưa ra trong vần kệ thứ ba: 
Ỷ. Rến nọ căn con mới nãy giỏ, 
Năm trong lô áy hối con thơ, 


Và cha con đó, này ta bảo, 
Là một, trong tìm mẹ hững hở, 


61 


Mong sự thật này mang phưoc đúc, 
Nọc tan, con trẻ tỉnh hôn mơ! 


Chắng bao lâu lời Nguyện Cầu Chân thật này được thực hiện thì tất cả nọc độc đều 
tuôn ra và chui xuống đất. Yannadatta đứng dậy, toàn thân cậu đã được tây sạch 
hết chất độc, nên cậu bắtđầu chơi đùa. Khi cậu bé đã hồi tỉnh như thế xong, gia chủ 
Mandavya hỏi về tâm tư của Dìpàyana qua vần kệ thứ tư: 


4. Người ta xuất thế, trí quang mình, 
Thuân thục, tâm không chút bất bình, 
Trừ bạn Kan-ha, sao thối chất, 

Chẳng mong tiễn bước đạo tu hành? 


Đê đáp lại lời này, vị kia ngâm vân kệ thứ năm: 


5. Xuất thế rồi quay lại cối trần, 
Chắc người ta nghĩ: "Kẻ ngu đân!", 
Chính điểu này khiến ta lùi bước, 

Ta vẫn hành trì đạo Thánh nhân 

Tuy vậy ta không còn phát nguyện, 
Ta theo Thánh đạo bởi nguyên nhân: 
Được lời khen ngợi từ người trí, 

Là cách người hiển thiện trú thân. 


Sau khi đã giải thích lỗi suy nghĩ của mình như vậy xong, vị này hỏi Mandavya lần 
nữa qua vân kệ thứ sáu: 


6ó. Nhà bạn đây như thể quán ăn, 
Chưa đồ ẩm thực để cung dâng 
La-môn, trí giả cùng du khách, 

Thỏa mãn cơn khao khát, đói lòng, 
Xong sợ điều ' gì gây tiếng xấu, 

Nên lòng miên cưỡng lại cho không. 


Đến lượt Mandavya giải thích ý tưởng mình qua vần kệ thứ bảy: 


7. Giữ gìn Thánh hạnh các cha Ông, 
Là thí chủ ban phát rộng lòng, 

Theo gót xưa, ta đây cân trọng, 
Sinh thời đường lối của gia tông, 


62 


Sợ mình sẽ biên thành suy thoải, 
Nên miên cưỡng lòng vân biếu không. 


Sau khi nói xong, Mandavya hỏi vợ qua vần kệ thứ tám: 


8. Khi còn thiểu nữ trí ngây thơ, 

Ta cưới bà về tự nhạc gia, 

Bà chẳng bảo lòng ta lãnh đạm 

Làm sao bà sống cả đời bà, 

Không tình gắn bó, không thương mến, 
Bà đã vì đâu ở lại nhà, 

Hỡi qui phu nhân đây yếu điệu, 

Sống đời lạnh lẽo thể cùng ta. 


Bà vợ đáp qua vần kệ thứ chín: 


9. Chẳng phải là n nếp cô phong, 
Cho người làm vợ lại thay chồng, 
Chẳng bao giờ thế, nên tôi vận, 
Giữ thói lê kia, kẻo ngại rằng 

Tôi bị người xem là thoái hóa, 
Chính niễm lo sợ tiếng đôn hung, 
Khiến tôi ở lại và chung sống 
Chẳng có tình yêu, vẫn lạnh lùng. 


Sau khi vừa nói điều này ra xong, một ý nghĩ chợt đến với bà: "Nay ta đã nói điều 
bí mật kia với chồng ta TÔI, Cái điều bí mật chưa hề bao giờ được nói ra cải Chắc 
chảng sẽ giận ta lắm; vậy ta muốn được xin lỗi chàng ngay trước mặt vị ẩn sĩ này 
vốn là bạn chân tình của nhà ta!" Với mục đích trên, bà ngâm vần kệ thứ mười: 


10. Giờ đây thiếp lỡ nói rồi, 

Những điễu chẳng đáng nên lời nói ra 
Vì con, mong ước thứ tha, 

Không gì hơn được mẹ cha nông tình, 
Yan-na, con của chúng mình 

Trước đây đã chết, hôi sinh bây giờ! 


- Thôi phu nhân hãy đứng dậy đi - Mandavya nói - tôi tha lỗi cho bà rồi. Từ nay 
bà đừng vô tình với tôi nữa; rôi tôi sẽ không bao giờ buôn phiên gì bà đâu. 


Còn Bồ-tát bảo Mandavya: 


63 


- Trong khi thu thập được nhiều của cải bất chính, rồi bạn lại phân phát bồ thí rộng 
rãi, song không có lòng tin rằng hành động ấy là hạt giống an lành mang lại dị thục 
quả, như thế là bạn sai lần đấy. Trong tương lai, bạn hãy tin tưởng vào công đức 
của lễ vật bố thí, và bạn hãy bố thí cúng đường. 


Vị gia chủ hứa làm như vậy, và đến phiên mình nói với Bô-tát: 

- Thưa Tôn giả, chính Tôn giả cũng sai lầm khi nhận lễ vật của chúng tôi cúng 
dường trên bước đường Thánh hạnh mà lòng không phát nguyện tu hành. Giờ đây 
để cho hạnh nghiệp của Tôn giả mang lại nhiều phước quả đồi dảo, xin từ Tay VỆ 


sau Tôn giả tiễn lên trong Thánh đạo với lòng an tịnh thanh thản và tràn đầy thiên 
lạc. 


Rồi hai ông bà giã từ bậc Đại sĩ và ra về. 
Từ đó về sau, bà vợ thương yêu chồng mình, gia chủ Mandavya giữ tâm thanh 


tịnh, đem của cải bố thí với đầy đủ lòng tin; còn Bồ-tát xua tan hết lòng thôi thất, 
và tu tập các Thăng trí thiên định nên được sinh lên cõi Phạm thiên. 


x 


Khi Pháp thoại này chấm dứt, Bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự Thật. Bấy giờ 

vào đoạn kết thúc các Sự Thật, vị Tỷ-kheo thôi thát đã được an trú vào Sơ quả (Dự 
Lưu). 

Rồi Ngài nhận diện Ti ¡ên thân: 

- Vào thời ấy Ảnanda là gia chủ Mandavya; Visàkhà (Tỳ-cá-khư) là bà vợ, 
Sàriputta (Xá-lợi-phát) là Mandavya mang-cải-cọc, và Hắc nhân Dipàyana chính 
là Ta. 


-OooOoo- 


64 


Chương IV - Sức mạnh chân thật của tự 
tánh pháp về sự thật hiện có nơi thân, và 
công đức chân thật của chư Phật trong 
sự nguyện câu chân lý 


Chuyện thứ tám: Tự tánh pháp về sự thật hiện hữu nơi thân 
và Sức mạnh chân thật của chư Phật 


(Trích từ chuyện số 35.CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka) 
Có cảnh không bay được..., 


Câu chuyện này, khi đang du hành ở xứ Ma-kiệt-đà, bậc Đạo Sư đã kể về lửa rừng 
bị dập tắt.. Một thời Thế Tôn đang du hành Irong xứ Ma-kiệt-đà. Khi đang đi khất 
thực trong một làng nhỏ ở Ma-kiệt-đà, sau bữa ăn, trên đường trở về với chúng 
Tỷ-kheo, Thế Tôn thấy một đảm lửa lớn bùng lên. Phía trước và phía sau ngài có 
nhiễu Tỷ- -kheo. Ngọn lứa tràn đến, lan rộng, tạo thành một màn khói và một màn 
lửa. Một số Tỷ-kheo còn là phàm phu, vì sợ chết, liễn nói: 


- Chúng ta hãy tạo nên một đảm lửa đối nghịch tại chỗ ngọn lửa đang chảy, ngọn 
lửa kia sẽ không cháy lan rộng. 


Rồi với ý định này, họ lấy que làm lửa và đốm lửa được nhen lên. Một số Tỷ-kheo 
khác nói: 


- Này Hiền hí, làm gì vậy? Các Hiển giả như những người không thấy mặt trăng 
đứng giữa hư không, hay vòng tròn mặt trời với ngàn tỉa sảng mọc lên từ thể giới 
phương Đông, hoặc đại dương mà chúng ta đang đứng trên bờ. Hoặc các Hiên giả 
không thấy núi Tu-di khi các Hiển Giả cùng đi với bậc Thượng nhân ở đời này và 
trên thiên giới. Các Hiện giả không nhìn đến bậc Chánh Đăng Giác mà chỉ la: 
Chúng ta hãy tạo nên một ngọn lửa đối nghịch! Các Hiền giả không biết Phật lực. 
Chúng ta hãy đi lại gần bậc Đạo Sư. 


Tất cả Tỷ-kheo từ phía trước phía sau đêu đi đến gần bậc Đạo Sư, đứng thành một 


nhóm. Bác Đạo Sư cùng với chúng Tỷ-kheo đứng trên một khoảng đất. Các ngọn 
lửa rừng âm âm lan đến như muốn nuốt sống tất cả, nhưng khi lan đến chỗ Như 


65 


Lai đứng, chúng lan xung quanh, không đến gần hơn mười sáu tâm. Nó không có 
sức mạnh lan rộng một vùng rộng ba mươi hai tâm (Ì tâm = 1,8 m). 


Các Tỷ-kheo nói lên lời tán thán đức hạnh bậc Đạo Sư: 


- Ôi đức hạnh của chư Phát! Ngọn lửa vô tri này không có thể cháy lan đến chỗ 
chư Phật đứng, mà bị dập tắt như bỏ đuốc cỏ trong nước. Ôi, uy lực của chư Phật 
thát là kỳ điệu! 


Bậc Đạo Sư, nghe câu chuyện của họ, liên nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh khiến ngọn lửa tắt đi, khi 
cháy đến chỗ đất này. 

làm. Chính tại chỗ này, hoàn toàn trong suốt một kiếp, lửa sẽ không đốt cháy. 
Thân thông này tôn tại suốt một kiếp. 


Rồi T ôn giả Ảnanda xếp chiếc áo Tăng-già-lê làm bốn thành tắm nệm cho bậc Đạo 
Sư ngôi. Bậc Đạo Sư ngồi kiết già. Chúng Tỷ-kheo đánh lê Như Lai, bao vậy xung 
quanh Ngài và ngôi xuống. Các Tỷ-kheo yêu câu: 


- Bạch Thể Tôn, chúng con chỉ biết hiện tại, còn quả khứ bị che kí. Mong Ti hế Tôn 
làm sảng tỏ ván đề cho chúng con. 


Theo lời yêu câu của họ, bậc Đạo Sự kê câu chuyện quá khứ. 


x 


Thuở xưa, ở nước Ma-kiệt-đà, tại chỗ này, Bồ-tát được tái sanh làm con chim cun 
cút. Từ cái trứng, con chim con tự mình mồ vỏ và thoát ra, thân hình to bằng trái 
banh. Cha mẹ đặt nó năm trong tổ chim, chim mẹ tha đồ ăn về nuôi nó. Tự nó 
không có sức mạnh để xòe cánh bay giữa hư không, cũng không có sức mạnh giơ 
chân lên đề đi trên đất liền. 


Tại chỗ ấy, năm này qua năm khác, lửa rừng thường phát cháy. Trong thời gian 
này, lửa rừng đang đốt cháy với tiếng gâm thét to lớn. Các đàn chim từ trong tổ 
bay ra, sợ chết, kêu la, và bay trồn. Cha mẹ Bồ-tát sợ chết, bay trốn bỏ lại Bồ-tát. 
Bồ-tát năm trong tổ, ngóc cô vươn ra, thấy lửa đang cháy lan tới, liền suy nghĩ: 
"Nếu ta có sức mạnh xòe cánh bay lên hư không, và ta có thể đi đến một chỗ khác; 
hay nếu ta có sức mạnh giơ chân lên, ta có thể đi băng chân đến một chỗ khác. Cha 
mẹ ta, vì sợ chết, đã bỏ ta một mình, đã bỏ chạy để cứu mình. Nay ta không có chỗ 
nương tựa nào khác. Tự mình không nơi nương tựa, ta phải làm gì đây!". 


66 


Ngài lại suy nghĩ: "Trong thế giới này, có công đức, thật sự có công đức. Có những 
vị trong quá khứ viên mãn thành tựu các hạnh Ba-la-mật, ngồi dưới gốc Bồ-đề, 
chứng Chánh Đăng Giác, đây đủ giới định tuệ, giải thoát, giải thóat tri kiến, thành 
tựu chân lý, lân mẫn từ bi, nhẫn nhục tụ tập lòng thân ái, bình đẳng đối với tất cả 
chúng sanh, những vị Phật Nhất thiết trí. 
chứng đắc. . Do vậy, ta cần 
phải niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc, nắm giữ tự tánh 
pháp về sự thật hiện có nơi ta, làm một hạnh chân đây lui ngọn lửa, đem lại an toàn 
cho ta và cho các con chim còn lại". Do vậy, bài kệ này được nói lên: 







Ở đời có giới đức, 

Chân thật, tịnh, từ bị, 
Chính với chân thật ấy 

Ta sẽ làm một hạnh, 

Hạnh chân thật vô thượng. 
Hay hướng niệm Pháp lực, 
Niệm chư Phật quá khứ, 
Dựa sức mạnh chân thật, 
Ta làm hạnh chân thật. 


Rồi Bồ-tát niệm công đức chư Phật đã nhập Niết-bàn trong quá khứ, nhân danh 
tánh chân thật hiện có trên tự thân, làm một hạnh chân thật, và đọc bài kệ: 


Có cánh không bay được, 
Có chân không thể đi, 
Cha mẹ đã bỏ ta, 

Hỡi lửa, hãy đi lui! 


Khi Bồ-tát nói sự thật ấy, ngọn lửa đi trở lui khoảng mười sáu tầm (1 tầm = 1,8 m). 
Khi trở lui như vậy, lửa không đôt cháy khu rừng nó đi ngang qua và được dập tắt 
tại chỗ ây, như bó đuôc nhúng vào nước. Do vậy, bài kệ được nói như sau: 


Ta làm hạnh chân thật, 
Màn lửa lớn lửa ngọn. 
ĐI lui mười sáu tâm 
Như ngọn đuôc gặp nước. 
Trong suốt kiếp này, chỗ ấy không bị lửa đốt cháy, được gọi là thần thông tại trong 


một kiếp. Như vậy, Bồ-tát đã làm hạnh chân thật, và khi mạng chung, ngài đi theo 
nghiệp của mình. 


67 


Bậc Đạo Sư nói: 
- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta có sức mạnh không cho ngọn lửa cháy 


đên khu rừng này, mà thời xưa, khi làm chìm cun cút con, Ta đã có sức mạnh của 
một hạnh chân thật. 


Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng các Sự thật. Cuối bài giảng, 
một số người chứng quả Dự lưu, một số người chứng quả Bất Lai, một số người 
chứng quả A-la-hản. Bậc Đạo Sư, kết hợp hai máu chuyện, và nhận diện Tiên thân 
như sau: 


- Thời ấy, cha mẹ của ta hiện tại là cha mẹ ta trong quá khứ, côn vua loài cun củf 
là Ta vậy. 


-ooOoo- 


Chương V - Sức mạnh chân thật của 
nguyện câu và sự kiên định /quyết tâm 
kiên cố 

Chuyện thứ chín: Nguyện lực chân lý về sự kiên định bố 
thí đôi mắt được thiên nhẫn 

(Trích từ chuyện số 499- Chuyện Đại Vương Sivi (Tiền thân Sivi) 

Nếu thí tài gì thuộc thế nhân.... 


Chuyện này bậc Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về lễ vật cúng dường tối 
thượng. 


Trường hợp này đã được kể đây đủ trong Chương VIII ở số 424. Tiên thân Savìra. 
Song tại đây vào ngày thứ bẩy, vua dâng ấu tắt cả vật cúng dường và thỉnh cấu lời 
tùy hỷ; tuy nhiên, bậc Đạo Sư ra đi mà không tản thán công đức của vua. Sau buổi 
điểm tâm, vua đi đến tịnh xả và hỏi: 


68 


- Bạch Thế Tôn, vì cớ gì Thể Tôn không đáp lời tùy hỷ hôm ấy? 
Bác Đạo Sư nói: 
- Thưa Đại vương, hội chúng kia không thanh tịnh. 


Ngài lại tiếp tục thuyết Pháp, ngâm vẫn kệ bắt đầu bằng câu:" Người hạ tiện sẽ 
không lên Thiên giới (Pháp cú 177)”. 


Vua đây hoan hỷ bày tỏ lòng tôn kính đối với đức Như Lai bằng cách dâng chiếc 
thượng y của xứ Sivi trị giả một ngàn đông tiên; sau đó vua trở về thành. 


Ngày hôm sau trong Chánh pháp đường, Tăng chúng nói về chuyện ấy: 


- Này các Hiển giả, vua Kosala đã cúng dường lễ vật tối thượng, và chưa hài lòng 
với việc ấy, nên sau khi đấng Thập Lực thuyết giáo cho vua ấy, vua liền dáng chiếc 
y của xứ Sivi trị giá cả một ngàn đông tiên vàng! Quả thật vua không hê thỏa mãn 
với việc cúng dường! 


Bậc Đạo Sư bước vào, và hỏi các vị đang bàn việc gì khi ngôi đó. Tăng chúng 
trình với Ngài. Ngài bảo: 


- Này các Tỳ kheo, bồ thí ngoại tài quả thật là điều có thể thỏa đảng được, song 
các bậc trí nhân ngày xưa đã bố thí cho đến khi khắp cả Diêm phù đề đễu vang 
danh lừng lẫy, mỗi ngày bồ thí cả sáu trăm ngàn đồng tiên, vẫn chưa thỏa mãn với 
việc bồ thí ngoại tài, và nhớ lại câu phương ngôn: “Hãy đem cho cái gì ta yêu quỷ 
nhất và từ tâm sẽ sinh khởi", cho nên các vị ấy đã móc đôi mắt mình ra tặng những 
kẻ nào đồi xin chúng. 


Cùng với những lời này; Ngài kề một chuyện quả khứ. 

+ 
Một thuở nọ, khi đại để Sivi cai trị tại kinh thành Aritthapura trong quốc độ Sivi. 
Bậc Đại Sĩ sinh ra làm vương tử. Triêu thân đặt tên ngài là Vương tử S1vi. Khi ngài 


lớn lên, ngài đi đến Takkasikà học tập tại đó, xong trở về chứng tỏ tài năng kiến 
thức của ngài trước vua cha nên được phong làm phó vương. 


Lúc phụ vương băng hà, ngài lên ngôi vua và từ bỏ các ác đạo, ngài hành trì Thập 


vương pháp và trị dân rất chân chánh. Ngài truyền xây sáu bồ thí đường tại bốn 
công thành, giữa kinh thành và ngay cửa cung của ngài. Ngài bố thí rất hào phóng 


69 


mỗi ngày sáu trăm ngàn đồng tiền vào các ngày mông tám, mười bốn và ngày rằm, 
ngài chăng hề quên thăm viếng các bố thí đường để xem xét bố thí được thực hành 
Ta SaO. 


Vào một ngày trăng tròn kia, chiếc lọng hoàng gia đã được giương lên từ sáng sớm 
và ngài ngự trên ngai vàng suy ngầm về các thí vật ngài đã ban phát. Ngài tự nghĩ: 
“Trong tất cả các tài vật bên ngoải, chẳng có món gì ta không đem cho hết, song 
cách bố thí này chưa làm ta hài lòng. Ta muốn bồ thí vật gì thuộc về bản thân ta. 
Được rồi hôm nay ta đến bố thí đường phát nguyện rằng nêu có người nào không 
xin một vật gì đó ngoài thân ta, lại nói rõ tên một phần thân thẻ ta, nếu người ây 
muốn nói đến chính quả tim ta, ta sẽ quyết lấy dao xẻ phăng lồng ngực ta và chăng 
khác nào ta nhồ lên một cộng sen từ hồ nước phẳng lặng, ta sẽ móc lấy quả tim 

ta đang chảy máu từng cục đem cho người ấy. 


Nếu người ấy muốn xin thịt ta, ta sẽ xẻ thịt ra từ thân thể và cho nó, như thế ta 
dùng cái dao mà khắc chạm tắm thân này. Người đó cứ nói đến máu của ta, ta sẽ 
lây máu ta nhỏ từng giọt vào miệng người đó, hoặc đồ đầy một chén rồi đem cho, 
hoặc nữa, giả sử có ai bảo: "Hạ thần không làm nổi việc nhà, xin hãy đến làm gia 
nô tại nhà hạ thần", ta nhận mình là nô lệ và ta sẽ làm hết các việc nô dịch. Hoặc 
giả có ai đó xin đôi mắt ta, ta sẽ móc mắt ra cho nó như người ta lấy lõi của cây 
dừa nước". Ngài nghĩ thầm như vậy: 





Thê rôi ngài tăm mình với mười sáu bình nước hoa thơm và trang sức cực kỳ lộng 
lây và sau một buôi cơm đây cao lương mỹ vị, ngài ngự lên một con voI được tô 
điêm cân đai rât rực rỡ đưa ngài đên đại bô thí đường. 


Khi Sakka ( Đề Thích) Thiên chủ nhận thấy quyết tâm của ngài liền suy nghĩ: 






- Vạn tuế Đại vương! 


70 


Lúc ấy vua lái vương tượng về phía Thiên chủ, phán bảo: 
- Này Bà la môn ông nói gì vậy? 
Thiên chủ đáp: 


- Tâu Đại vương, trên cõi thế gian này không nơi nào không vang dậy phương 
danh vê từ tâm hào phóng bô thí của Đại Vương. Nay lão đã mù lòa, còn Đại 
vương có đủ hai mắt. 


Rôi Thiên chủ ngâm vân kệ đầu đê xin một con mắt; 


1- Chẳng có mắt, nên chỉnh lão già, 
Đến xin con mắt, tự phương xa, 
Lão câu Chúa thượng ban con mắt 
Một mắt cùng nhau mỗi chúng ta. 


Khi bậc Đại Sĩ nghe lời này, ngài suy nghĩ.” Chính đó là chuyện mà ta suy nghĩ ở 
hậu cung trước khi ta đến đây kia! Ô cơ duyên đến mới tuyệt diệu làm sao chứ! 
Tâm nguyện của ta hôm nay sẽ được thành tựu, ta sẽ bồ thí một tài vật mà chưa 
một người thế tục nào từng ban phát", và ngài ngâm vần kệ thứ hai: 


2- Ai đã dạy ông bước đến đây, 
Đểxin một mắt, lão ăn mày? 

Đây phần thân thể người cao trọng, 
Chủng bảo xa lìa khó lắm thay! 


Các vân kệ sau là do hai vị ngâm đê đôi đáp với nhau: 
Lão Bà la môn: 


3- Su-ja Phu tướng, chính nơi đây, 
Người gọi Ma-gha cũng hiệu này, 
Ngài dạy lão về đây yết kiến, 

Van nài cho được một mắt ngaÿ. 


4- Thí tài tối trọng đại, mong cầu 
Chúa thượng ban già một bảo châu, 
Xin chớ chối từ già một mắi, 

Thí tài tối trọng, đứng hàng đâu, 


71 


Như lời thể tục thường hay nói: 
"Thật khó cho người dứt bỏ sao!” 


Vua S1vI: 


5- Ước nguyện làm ông đến tận đây 
Trong lòng ông khởi ước như vây, 
Câu mong nguyện ước kia thành tựu, 
Đạo sĩ, cẩm đôi mắt trẫm này! 


6- Ông chỉ xin ta một mất thôi, 

Nhìn xem! Ta bồ thí tròn đôi! 

Hãy đi với nhân quang hoàn hảo 
Trước mắt nhìn theo của mọi người, 
Vậy ước nguyện ông mong thực hiện 
Giờ đây hẳn đã đạt thành rồi! 


Đức vua đã nói nhiêu như thê. Song nghĩ răng nêu ngài tự móc mặt của mình ra mà 
tặng ngay tại đó, vào lúc ây, thì không thích hợp, nên ngài đem vị Ba la môn cùng 
vào nội cung với ngài, và khi ngự lên ngai vàng, ngài truyền lệnh triệu một vị phầu 


thuật sư tên là Sivaka vào châu. Rồi ngài phán: 


- Khanh hãy lấy mắt trầm ra. 


Lúc bây giờ cả kinh thành vang dậy nguôn tin răng đức vua muôn cắt đôi mặt ngài 
ra đê bô thí cho một lão Bà la môn. Sau đó vị đại tướng quân cùng với các viên 
quan khác và mọi người thân thuộc của vua, từ trong kinh thành lần hậu cung đêu 


tê tựu cùng nhau và ngâm ba vân kệ đê xin vua từ bỏ ý định trên: 


7- Xin đừng cho mắi, tấu Minh quân! 
Chủa thượng ôi, đừng bỏ chúng thân! 
Bồ thi san hô, tiễn, bảo ngọc, 

Và nhiễu vật khác quý vô ngắn. 


8- Cho bầy tuấn mã đủ yên cương, 

Bảo kéo đoàn xa giá xuống đường, 

Chủa thượng truyền xua đoàn bảo tượng 
Cân đai tuyệt mỹ rặt toàn vàng. 


9- Các vật này xin Chúa thượng ban, 
Chúng thân mong hộ chúa bình an, 


T1 oàn dán trung tín cùng xa pháp, 
TẾ tựu quanh vương vị xếp hàng. 


Vua lập tức đáp lời, ngâm ba vần kệ: 


10- Tâm kẻ muốn ban bố, phát nguyễn, 
V sau lại thấy chẳng trung kiên, 

Cổ mình tự đặt vào thòng lọng 

Che dấu nằm sâu dưới đất liễn. 


TI- Tám nào đã thệ nguyện thì án, 
Sau lại thấy lòng chẳng thuỷ chung, 
Thật lôi lâm hơn là tội ác, 

Phải đày đọa ngục Dạ ma cung. 


12- Đừng cho gì nếu chẳng ai xin, 
Cũng chớ cho ai thứ chẳng thèm, 
Vậy vật này đây hành khất muốn 
Cấu xin, trâm bồ thí ngay liễn. 


Lúc ấy triều thần vừa hỏi: 
- Vậy Chúa thượng ước nguyện điều gì khi bố thí cặp mắt của Chúa thượng? 
Họ vừa ngâm vần kệ: 


13- Thọ mạng, sốc, quyền lực, lạc hoan, 
Đâu là phần thưởng, tấu Minh quân? 
Lực nào thúc dục Ngài hành động, 
Chúa thượng Sivi của quốc dân, 

Sao lợi gì cho đời kế vậy, 

Ngài đành bỏ cặp mắt mình vàng? 


Vua đáp hội chúng qua vần kệ: 


14- Như vậy, trong khi muốn cúng dường, 
Địích ta chẳng nhắm đạt vinh quang, 
Nhiễu COñ, nhiễu của, nhiều vương quốc, 
Đểnắm quyền Cai ÍrỊ thể gian. 

Đáy chính là con đường Thánh thiện, 

Từ xưa của các bậc Hiên nhân; 


73 


Tâm ta nông nhiệt hằng mong ước 
Đem mọi thí tài đề phát ban. 


Trước lời lẽ của bậc Đại sĩ, quân thân không đáp được nữa, vì thê bậc Đại sĩ ngâm 
kệ bảo SIvaka, vị phâu thuật sư: 


15- Bạn hiền, chí thiết, Sivaka, 
Xín hãy làm theo lệnh của ta, 
Bạn có đây tài năng kỹ xảo, 

Xin đem liên cặp mắt ta ra, 

Vì đây là chỉnh điều tâm nguyện, 
Và tặng vào tay khát sĩ già. 


Song S1vaka đáp: 


- Tâu Chúa thượng , xin Chúa thượng suy nghĩ lại. Đem cho cặp mắt không phải là 
chuyện tâm thường đâu! 


- Này Sivaka, trẫm đã suy xét kỹ rồi. Xin đừng trì hoãn hay nói chuyện gì nhiều 
trước mặt trầm nữa. 


Lúc ấy Sivaka suy nghĩ: "Một phẫu thuật sư như ta lại lấy lưỡi dao đâm thủng cặp 
mắt một bậc quân vương thật chăng hợp lý tí nào”. Vì vậy vị ấy giã một ít cây 
thuốc, chà xát một đóa sen xanh với thứ bột â ấy rồi xoa khắp lên mắt phải của vua; 
con mắt liền đảo lộn tròng, hết sức đau đớn. 


- Tâu Đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, hạ thần có thể làm cho mắt bình 
phục được ngay. 


- Này hiên hữu, cứ làm tiêp đi, xin đừng trì hoãn nữa. 





74 





II 


Rôi ngài trao mặt cho vị Bà la môn, lão liên đưa tay ra đón lầy mặt đặt ngay vào 
chỗ mắt mình. Nhờ thân lực của vị ây, con mắt dính chặt vào đó chăng khác 
nào đóa sen xanh nở ra. 


Khi bậc Đại Sĩ dùng mắt trái nhìn thây con mắt kia trên mặt của vị Bà la môn, ngài 
kêu lớn: 


- Ôi tốt lành thay là việc bố thí con mắt này của ta. 


Rồi nỗi hân hoan sinh khởi trong tâm ngài làm rung động toàn thân ngay giây phút 
ấy, ngài lại bố thí luôn con mắt kia. Đề Thích Thiên chủ cũng đặt con mắt này vào 
lỗ mắt của mình và từ cung vua, Thiên chủ ra đi, sau đó rời kinh thành trước ánh 
mắt kinh ngạc của mọi người nhìn theo, rồi trở về Thiên ĐIỚI. 


Đê giải thích việc này, bậc Đại Sĩ ngâm một vân kệ rưỡi: 


16- Sĩ vi chúa tỀ giục Sỉ va 

Hoàn tắt tâm nguyện của đức vua, 
Trao tặng Bà la môn tài thí vật, 

Y sư lấy cặp mắt ngài ra, 

Bà la môn có liễn đôi mắt, 

Chủa thượng giờ đây phải tối lòa. 


Chắng bao lâu, đôi mắt vua bắt đầu mọc lại, trong lúc chúng xuất hiện từ từ, và 
trước khi lên đến đỉnh cao của hai lỗ mắt, một cục thịt lớn dần bên trong lỗ như thể 
trái cầu bằng lông thú, tựa hồđôi mắt trên hình đứa trẻ nhồi bông, song nỗi đau đớn 
đã chấm dứt. Bậc Đại Sĩ an nghỉ trong cung thất ít ngày. 


Sau đó ngài suy nghĩ:”" Một kẻ mù lòa còn dính líu gì đến việc trị nước nữa. Ta 
muốn giao quốc độ cho các triều thần, rồi vào ngự viên thành kẻ khổ hạnh, 
sông đời thanh tịnh". 


Ngài liền triệu tập quần thần, nói cho hội chúng nghe những việc ngài dự định làm. 
Ngài phán: 


- Một người sẽ ở bên ta đê rửa mặt, chăm sóc ta làm những gì cân thiệt và phải 
buộc một sợi dây đê dặt ta đi vê nơi ân dật. 


Sau đó ngài truyền gọi viên quan lái xe của ngài đến và ra lệnh cho người ấy chuẩn 
bị vương xa. Song triều thần không muốn ngài ra đi bằng xe ngựa, họ đưa ngài 

lên đường trong chiếc kiệu băng vàng và đặt ngài xuông bên cạnh bờ hồ, đứng vây 
quanh ngài, canh phòng cần thận xong lại ra về. Còn vua ngồi trong kiệu suy 

nghĩ đến việc bó thí của mình. 


Lúc ấy chiếc ngai của Sakka (Đề Thích) Thiên chủ nóng rực lên. Thiên chủ xem 


xét và nhận thây lý do kia: ”Ta sẽ ban thưởng vua một điêu ước”, ngài suy nghĩ, 
"và làm đôi mặt của vua bình phục trở lại". 


76 


Vì thế Thiên chủ đến chỗ ấy. Khi không còn cách xa bậc Đại Sĩ mấy, Thiên chủ cất 
bước đi đi lại lại quanh đó. 


Đê giải thích việc này, bậc Đạo Sư ngâm các vân kệ sau: 


17- Vài ngày qua cặp mắt vừa lành, 
Bình phục dân nên lại hiện hình, 
Đại để Sivi nuôi quốc độ 

Triệu quan điều ngự của riêng mình; 


18- "Ngự quan, chuẩn bị chiếc vương xa, 
Rồi đến đây trình báo với ta, 

Ta muốn vào khu rừng, thượng uyễn, 
Đây hồ sen súng mọc chen hoa". 


19- Quan đặt vua vào chiếc kiệu hoa, 
Và đây, dưng kiệu ở bên bở, 

Su-ja Phu tướng, ngài Thiên chủ, 
Xuất hiện, chính là Đại Sakka. 


- AI đó? 


Bậc Đại Sĩ kêu lên khi ngài nghe tiếng bước chân kia. Đề Thích Thiên chủ liền 
ngâm vân kệ: 


20- Chính ta là Thượng để Sakka, 
Ta đên đây tham kiên nhà vua, 
Hãy chọn hông án, này Thánh chúa, 
Điêu gì ngài ước, nói củng ía. 

Vua đáp lời qua vần kệ khác: 
2 -Sinh lực, kho vô lận, bảo châu, 
Ta đêu bỏ lại hêt đăng sau, 
Thiên hoàng, ta chăng mong gì nữa 


Trừ chết, vì ta có mặt đáu! 


Sau đó Thiên chủ hỏi: 


77 


- Này Đại vương S1vI, ngài câu mong cái chêt vì ngài muôn chết hay vì ngài mù 
lòa? 


- Tâu Thiên chủ, vì ta mù lòa. 





Ngay khi ngài vừa thốt những lời này, một con mắt của ngài xuất hiện ra trong lỗ 
mắt. Sau đó ngài ngâm đôi vân kệ đề xin phục hồi con mắt kia: 


24-Một đạo sĩ kia đến viếng fa, 
Chỉ cần xin một mắt thôi mà, 
Ta đà đem trọn đôi con mắt, 
Bồ thi La môn khát sĩ già. 


25- Hoan hỉ càng nhiễu, lạc thọ tăng, 
Chính hành động ấy đã ban phần, 
Nếu lời Nguyện ước này Chân thật, 
Mong được mắt kia cũng phục hoàn. 


Lập tức con mắt thứ hai xuất hiện, song đôi mắt này không phải là tự nhiên hay của 
thần linh nào. Con mắt do Đề Thích Thiên chủ giả dạng Ba la môn ban cho, không 
thể là con mắt tự nhiên mà có được, ta phải hiểu như vậy; còn về phương diện 
khác, thì một con mắt thần linh không thể hóa hiện ra bất cứ sinh vật nào đã bị 
thương tật. Nhưng thật sự cặp mắt này được gọi là Nhãn quang Toản chân và Tối 
thăng. 


Vào lúc chúng xuất hiện, toàn thể triều thần tê tựu lại nhờ thần lực của Đề Thích 
Thiên chủ; và Đê Thích Thiên chủ đứng giữa hội chúng, cảm hứng ngâm đôi vân 
kệ tán thán đức vua: 


26- Đại để Sivi bảo dưỡng dân! 
Bài ca thánh thiện của Minh quán 
Cho ngài được hưởng phần ân huệ 
Vô giá này, đây cặp mắt thân. 


27- Xuyên qua tường, núi, đá, đồng bằng, 
Bất cứ vật gì đứng cản ngăn, 

Đôi mắt ngài đây đêu thấy suốt 

Khoảng chừng trăm dặm ở mười phương. 


Khi ngâm kệ xong, ngài vụt đứng trên không trước hội chúng này cùng với lời 
khuyên giáo bậc Đại Sĩ phải tỉnh giác tu tập, rôi Thiên chủ trở vê Thiên giới. 


Còn bậc Đại Sĩ được đám tùy tùng vây quanh, ngự xa giá về kinh thành trong cảnh 
uy nghi trọng thê và ngài bước vào cung điện mệnh danh Candaka hay Không tước 
Nhãn (Con mắt chim công) 


79 


Nguồn tin đức vua đã được phục hồi cặp mắt vang dậy khắp vương quốc Sivi. 
Toàn dân tập họp lại để yết kiến ngài cùng với các cống vật trong tay. Bậc Đại Sĩ 
suy nghĩ: "Giờ đây hội chúng nàyđã tụ họp đông đủ, ta sẽ tán thán việc bố thí vừa 
rồi đã làm". Ngài truyền lệnh dựng lên một ngôi đình ngay công thành, nơi đó ngài 
ngự trên môt vương toạ với chiếc lọng trắng hoàng gia che trên đầu ngài, triệu tập 
các hội đoàn, dân chúng, quân sĩ lại; rôi ngài phán: 


- Này dân chúng Sivi, nay các người đã nhìn thấy cặp thiên nhãn này thì đừng có 
bao giờ ăn thứ gì mà không đem bô thí đi một ít! 


Rồi ngài ngâm bốn vần kệ tuyên thuyết Pháp lành: 


28. Nếu mình được gợi ý thi ân, 
Nào ai có từ chối được chăng, 
Dù đó là phần cao quỷ nhất, 
Của mình, bảo vật giá vô ngắn 


29- Dân chúng Sivi hội họp đoàn, 
Đến đây, nhìn cặp mắt trời ban! 
Xuyên qua tường đá, đôi, thung lũng 
Bất cứ vật gì đứng cản ngăn 

Đôi mắt ta đêu trông thấy suốt 

Một trăm dặm trải khắp mười phương 


30- Từ bỏ thân mình giữa thế nhân 
Là điều cao quỷ nhất trên trần, 

Ta đem bố thi mắt phàm tục, 

Nên được trời cho cặp mắt thần. 


31- Dán chúng này xem, hãy phát ban, 
Nhường phân cho kẻ khác khi ăn, 

Nếu làm việc ấy đây tâm thiện, 

Người sẽ sinh thiên chẳng lỗi lâm. 


Đức vua thuyết. Pháp qua bốn vần kệ này, và về sau cứ mỗi nửa tháng, vào ngày 
Trai giới, và môi ngày răm ngài lại thuyết Pháp qua các vần kệ trên liên tục 
trước đám dân chúng đông đảo quây quần. Nghe lời ấy, dân chúng bố thí và làm 
nhiều thiện sự, cho nên đã đi lên gia nhập hội chúng cõi trời thật đông đúc. 


x 


80 


Sau khi bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại này Ngài bảo: 

- Như vậy, này các Tỳ kheo, các bậc trí nhân ngày xưa không thỏa mãn việc bố thí 
ngoại tài, nên đã bồ thí cho bất cứ người nào ngẫu nhiên đến xin chính cả đôi mắt 
của mình lấy từ đầu ra nữa. 

Rồi Ngài nhận diện Ti ¡ên thân: 


-Yào thời ấy Ảnanda là phẫu thuật sư Sivaka, Anuruddha (A-na-luật-đà) là Thiên 
chủ Đề Thích, hội chúng của đức Phật là toàn dân và Ta chính là vua Sivi. 


-ooOoo- 
Chuyện thứ mười - Sức mạnh của sự kiên quyết trong 
việc nói lên sự thật xấu xa 
(Trích từ chuyện số 431. Chuyện Nam Tử Hàrita (Tiền thân Hàrita) 
Ngài suy nghĩ. "Nếu ta nói ta không phạm tội lỗi, vị vua này sẽ tin ta, nhưng 
trên thế gian này, không có một căn cứ nào vững chắc bằng nói sự thật. 


Người nào từ bỏ sự thật, dù ngồi trong Bồ-đề đạo tràng linh thiêng cũng 
không để đạt quả Phật. Vậy ta cần nói sự thật”. 


Hà-ri Hiền hữu, trẫm nghe rằng... 

Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo bất mãn. 
Bấy giờ Tỷ-kheo này trở nên bất mãn sau khi nhìn thấy một nữ nhân phục sức 
lộng lẫy nên cứ để cho lông tóc, móng tay chân dài ra, và muốn hoàn tục. Khi 
ông miễn cưỡng bị các vị giáo thọ và giám hộ đưa đi yết kiến bậc Đạo Sư, 

và được Ngài hỏi xem có đúng là ông thối thất chăng, và tại sao như vậy, 

ông đáp: 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn, chính vì uy lực của dục tham, sau khi nhìn thấy một 
nữ nhân xinh đẹp. 


Bậc Đạo Sư bảo: 


81 


- Này Tỷ-kheo, tham dục huỷ hoại công đức, hơn nữa, rất đáng nhàm chán, nó 
làm cho con người tái sinh vào địa ngục; thế thì sao tham dục này lại không đưa 
đến sự suy tàn của ông? Bởi vì trận cuồng phong vùi dập đỉnh núi Sineru (Tu-di) 
vẫn không ngần ngại cuốn đi một ngọn lá khô héo. Chính vì tham dục này, 
những người thực hành theo trí thức và trí tuệ, đã đắc năm Thắng trí và tám 
Thiền chứng, dẫu là Thánh nhân vĩ đại, vẫn không đủ khả năng ổn định tâm tư 
nên sa đoạ đánh mất Thiền lực vỉ diệu. 


Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. 


*% 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh ở một làng 
trong một gia đình Bà-la-môn có tài sản đến tám triệu đồng, và do màu vàng 
ánh của ngài, cha mẹ đặt tên ngài là Harittacakumàra (Nam tử Kim sắc). Khi 
lớn khôn, và đã được giáo dục tại Takkasilà, ngài trở thành người gia chủ. Vừa 
khi cha mẹ từ trần, ngài đi thanh tra đủ các kho báu của mình và suy nghĩ: "Tài 
sản kho báu tiếp tục tồn tại, còn những người tạo ra nó lại mất cả rồi. Ta cũng 
tan thành tro bụi khi chết". 


Như vậy do nỗi sợ chết báo động, ngài thực hành đại bố thí, rồi vào vùng Tuyết 
Sơn sống đời tu hành, đến ngày thứ bảy ngài thành tựu các Thắng trí và các 
Thiền chứng. Ngài sống ở đó một thời gian bằng củ quả rừng, rồi xuống núi 
tìm muối và dấm, dần dần ngài đến tận Ba-la-nại. 

Ngài sống trong ngự viên và ngày hôm sau, khi khất thực ngài đến cửa cung 
vua. Vua rất hoan hỷ khi thấy ngài nên đã truyền mời ngài vào ngồi trên vương 
toạ dưới bóng mát của chiếc Lọng trắng và cúng dường ngài đủ thứ cao lương 
mỹ VỊ. 

Khi lời nói lời tuỳ hỷ công đức, vua vô cùng đẹp ý hỏi: 

- Bạch Tôn giả, ngài sắp đi đâu? 

- Tâu Đại vương, chúng tôi tìm một nơi an cư mùa mưa. 


- Thế thì tốt lắm, bạch tôn giả. Vua bảo. 


Rồi sau buổi điểm tâm, vua cùng đi với ngài đến ngự viên, truyền dựng am thất 
ban ngày lẫn banđêm cho ngài ở, chỉ định người giữ ngự viên làm hầu cận của 


82 


ngài, rồi vua kính chào ngài ra về. Từ đó bậc Đại Sĩ thường xuyên ăn uống ở 
cung vua và sống tại nơi ấy suốt mười hai năm liền. 


Một hôm, vua đi dẹp loạn ở biên giới, nên đã giao phó hoàng hậu chăm sóc Bồ- 
tát, và bảo bà: 


- Đừng xao lãng việc phụng sự "Phước điền” của chúng ta. 
Từ đó trở về sau, hoàng hậu tự tay phục vụ bậc Đại Sĩ rất chu đáo. 


Một hôm, hoàng hậu đã chuẩn bị thực phẩm của ngài xong, và vì ngài đến 
muộn, nên bà đi tắm nước hương thơm ngát, choàng chiếc y bằng lụa mỏng 
manh mềm mại, rồi mở cửa thượng lầu nằm xuống một vương sàng nhỏ để 
cho gió lùa trên thân thể bà. 


Sau đó, Bồ-tát đắp hạ y và thượng y, cầm bình bát, du hành qua không gian đi 
vào cửa số ấy. Khi hoàng hậu vội vàng đứng dậy vì nghe tiếng sột soạt của các 
tấm y bằng vỏ cây trên thân ngài, chiếc y bằng lụa mỏng rơi khỏi người bà. 
Một đối tượng lạ thường đập vào mắt bậc Đại Sĩ. Rồi một dục tưởng đã ẩn 
trong tâm ngài từ vô lượng kiếp, chợt bừng dậy như một con rắn nằm trong 
hộp, xua tan thiền lực của ngài. 

Rồi không đủ khả năng ổn định tư tưởng, ngài đến chụp lấy hoàng hậu 

bằng đôi tay và hai vị lập tức kéo màn che phủ quanh người. Sau khi đã phạm 
tà dục với bà, ngài thọ thực và trở về ngự viên. Từ đó về sau, ngày nào ngài 
cũng đến làm như vậy. 


Tà hạnh của ngài vang dậy khắp kinh thành. Các cận thần của vua dâng sớ tâu 
trình vua: "Nhà khổ hạnh Hàrita đang hành động như vậy như vậy". 


Vua suy nghĩ: "Họ nói như vậy để ly gián chúng ta" và vua không tin chuyện ấy. 


Khi vua đã bình định vùng biên địa xong, liền trở về Ba-la-nại và sau buổi diễn 
binh oai nghi khắp kinh thành, vua đến gặp hoàng hậu và hỏi: 


- Có thật Thánh nhân khổ hạnh Hàrita đã phạm tà dục với ái hậu chăng? 


- Tâu Chúa thượng, quả đúng vậy. 


83 


Vua vẫn không tin lời bà và suy nghĩ. "Ta sẽ hỏi chính vị ấy". Rồi đi đến ngự 
viên, vua vái chào ngài, ngồi kính cẩn một bên và ngâm vần kệ đầu để hỏi 
chuyện: 


1. Hà-ri Hiền hữu, trẫm nghe rằng 
Tôn giả nay đang sống lỗi lầm, 
Trẫm chẳng tin lời đồn đại ấy, 

Ngài không phạm tội ý, thân chăng? 





Nghe vậy, vua ngâm vần kệ thứ ba: 


3. Trí tuệ uyên thâm của thế nhân 
Hoài công vô ích, chẳng xua tan 
Dục tham bùng dậy trong lòng dạ 
Của bậc trí nhân đã lạc đường. 


Sau đó Hàrita nêu rõ cho vua thấy uy lực của dục tham qua vần kệ thứ tư: 
4. Bốn ác dục này ở thế gian 
Ủy quyền lấn áp cứ lan tràn: 
Tham, sân, vô độ và sỉ ám, 


Tri kiến không sao đứng vững vàng. 


Vua nghe liền ngâm vần kệ thứ năm: 


5, Thánh hạnh tràn đầy với trí minh 
Hà-ri Hiền giả đáng tôn vinh! 


Hiền giả Hàrita ngâm tiếp vần kệ thứ sáu: 


6. Ác tâm, tham dục, do liên kết, 
Huỷ hoại trí nhân hướng Thánh hành. 


Sau đó vua ngâm vần kệ thứ bảy khuyến nhủ vị ấy quẳng bỏ mọi tham dục: 


7. Vẻ đẹp trong tâm tịnh sáng ngời 

Bị hư vì ác dục sinh sôi, 

Quẳng ngay, hạnh phúc đang chờ đón, 
Quần chúng tuyên dương trí tuệ ngài. 


Khi ấy Bồ -tát đã phục hồi năng lực Thiền định và quán sát sự đau khổ của 
tham dục, ngài ngâm vần kệ thứ tám: 


8. Vì tham dục trói buộc thân này, 
Sinh sản cho ta quả đẳng cay, 

Ta quyết cắt sâu cho tận gốc 

Mọi mầm tham dục khởi lên đây. 


Nói vậy xong, ngài xin phép vua, rồi sau khi được chấp nhận, ngài về tham am 
tập trung nhãn lực vào đề tài và nhận định, sau đó bước ra khỏi am, ngồi bắt 
chéo chân trên không và giảng Chánh pháp cho vua, ngài bảo: 


- Tâu Đại vương, ta đã tạo nên sự chỉ trích của quần chúng vì ta cư trú một nơi 
mà ta không nên cư trú. Nhưng giờ đây xin Đại vương hãy tỉnh giác hộ phòng. 
Còn ta sẽ trở về núi rừng thoát ly mọi ô nhiễm của nữ sắc. 


Rồi giữa những giọt nước mắt và tiếng than khóc của vua, ngài trở về Tuyết 
Sơn, rồi không gián đoạn Thiền định, ngài lên cõi Phạm thiên. 


Bậc Đạo Sư biết toàn thể câu chuyện và bảo: 


9. Như vậy, Hà-ri bậc trí nhân 

Đấu tranh vì Chánh pháp kiên cường, 
Vừa khi rời bỏ niềm tham dục, 

Hướng đến Phạm thiên tiến thẳng đường. 


S5 


Sau khi ngâm vần kệ do Trí tuệ tối thắng, Ngài tuyên thuyết các Sự Thật. Vào lúc 
kết thúc các Sự Thật, vị Tỷ-kheo có tâm thế tục ấy đã đắc Thánh quả. 


Rồi Ngài nhận diện tiền thân: 
- Thời bấy giờ vua là Ànanda, và Hàrita chính là Ta. 


-ooOoo- 


Nguôn Tham Khảo 


https://(www.budsas.orø /“uni/index.htm 


S6 


